KINH ĐẠI PHẬT ĐÁNH NHƯ LAI 
MẠT NHƠN TU CHỪNG LIÊU 
NGHĨA CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LẮNG NGHIÊM - QUYÊN 7 


_—-OÔO--- 


Sa-môn Bát-thích Mật-để người Trung Thiên Trúc dịch vào đời Đường. 
Sa-môn Di-già Thích-ca, người nước Ô Trành dịch ngữ. 
Sa-rmôn Hoài Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng mỉnh bản dịch. 
Đệ tử Phòng Dung, thọ Bồ-tát giới, hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh 
Nghị Đại Phu đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự nhuận bút. 


TUYẾN HÓA Thượng Nhân, 
Vạn Phật Thánh Thành, Bắc Mỹ châu (Hoa Kỳ) lược giảng. 
Đệ tử thọ Bồ-tát giới Phương Quả Ngộ ghi chép. 
Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm Đại Tòng Lâm dịch 


_—-O0O--- 


Trang l 


Mục Lục 
KHAI KINH KỆ 
TÁM QUY LUẬT CỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIỄN 


QUYỀN 07 - PHẢN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI 
THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG 
TÂM CHÚ 
THÂN CHÚ PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM 
ĐỆ NHẤT 
ĐỆ NHỊ 
ĐỆ TAM 
ĐỆ TỨ 
ĐỆ NGŨ 
HAI CÁI NHÂN ĐIÊN ĐẢO 
MƯỜI HAI LOẠI CHÚNG SINH 


——-O0O--- 


Trang 2 


KHAI KINH KỆ 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa 
kk*t 

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mẫu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe được chuyên trì tụng 
Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mẫu. 


——-O0O--- 


TÁM QUY LUẬT CỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIÊN 
01. Dịch giả phải thóat mình ra khỏi động cơ tự truy câu danh lợi. 
02. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, đứt bỏ thói cao ngạo. 
05. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ 
khác. 
04. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp 
kẻ khác băng cách tìm lôi lâm nơi tác phám của họ. 
05. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 
06. Dịch giả phải dùng trạch-pháp-nhãn để phán xét đâu là chân lý. 
07. Dịch giả phải cung kính câu thỉnh Cao tăng, Đại đức ở mười phương 
chứng mình cho bản dịch. 
08. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, 
Luật, Luận một khi phân phiên dịch của mình được chứng mình là đúng. 

-—-O0O--- 


Trang 3 


QUYÊN 07 - PHẢN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI 


Kinh văn: 


A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm, nay trước tiên tôi sẽ nói: Muốn vào 
Tam ma địa tu học pháp môn vi diệu, cầu đạo Bồ tát, trước hết cần giữ 
bốn loại luật nghỉ sáng trong như sương, giá, tự không thể sinh ra các 
nhành lá. Ba ý nghiệp, bốn khẩu nghiệp không còn có nhân để sinh ra 
được. 


Giảng giải: 


A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm, nay trước tiên tôi sẽ nói: Muốn vào 
Tam ma địa tu học pháp môn vi diệu. Pháp môn vi diệu là theo nhĩ căn để 
trở lại với tự tính nghe, cái tánh ây trọn vẹn, đầy đủ và hơn hắn. Cầu đạo Bồ 
tát, trước hết cần giữ bốn loại luật nghỉ sáng trong như sương, giá. Điều 
đầu tiên cần chuyên tâm tu dưỡng là gìn giữ bốn giới luật, sát sinh, trộm cắp, 
tà dâm, vọng ngữ. GIữ giới tà dâm không chỉ ở thân, mà cả tâm cũng không 
được nghĩ đến. Quý vị phải loại trừ cả hai mới thoát được trần lao đáng chán 
này. Nếu như không loại trừ đi lòng khát khao ham muốn ắt không dứt được 
trần cấu. Đối với sự giết hại mạng, trộm cắp, nói dối cũng vậy. Đấy là bốn 
giới luật rất quan trọng. Quý vị phải trở nên trong sáng như sương, như giá. 
Phải hoàn toàn sáng trắng, không một chút bợn nhơ trên nền trắng sáng ấy. 
Được vậy mới thật là tự nhiên trọn vẹn. Tự không thể sinh ra các nhành 
lá. Hoàn toàn thanh thoát, quý vị sẽ đạt đến bản nguyên căn để Ba ý nghiệp, 
bốn khẩu nghiệp không còn có nhân để sinh ra được. Cả ba mối tham sân 
s¡ đều khởi sinh từ tâm, cùng bốn khâu nghiệp là vọng ngôn, ÿ ngữ, lưỡng 
thiệt, ác khẩu, những điều đó sẽ không còn điều kiện và nguyên nhân để sinh 
khởi, bởi vì quý vị đã thật sự giữ gìn bốn giới, và hạnh thanh tịnh sẽ không 
còn thay đồi. 


Kinh văn: 
A Nan, nêu giữ được bôn sự như vậy không thiêu sót, tâm ông cũng 
không còn duyên với sắc, hương, vị, xúc thì ma sự làm sao phát sinh ra 


được. 


Giảng giải: 


Trang 4 


Nếu ô ông không còn đuổi theo, ràng buộc với sắc, hương, vị, xúc; không 
vòn vướng vào những điều kiện đó thì mầm mống ma sự sẽ biến mắt. 
Vậy chúng đâu còn sinh khởi. 


Kinh văn: 


Nếu có tập khí các đời trước không thể diệt trừ, ông dạy người đó nên 
nhât tâm tụng thân chú của ta: “Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát 
Đát Đa Bát Đát La” 


Giảng giải: 


Như có chúng sinh chưa dứt trừ tập khí trong các đời đã qua, ông dạy 
họ nhất tâm tụng chú. Điểm quan trọng ở đây là nhất tâm, là tâm chuyên chú 
duy nhất. Không có sự phân tâm như vừa tụng chú vừa nghi ngờ. Đừng tụng 
chú mà suy nghĩ: Nam mô cái gì đây? Đấy là tâm phân vân giữa tin và nghi. 
Căn bản quý vị là một người nhưng rốt cùng lại có hai tâm. Một tâm có thể 
cho rằng tụng chú rất hữu dụng, còn tâm kia lại nghĩ: “Tôi đang tụng cái gì 
mà tôi không biết?”. Phân vân như thế là sợ hãi. Quý vị phải nhất tâm mới 
được. 


Ma ha nghĩa là lớn. Tát-đát-đa bát-đát-la là Tàn lọng trắng lớn (Đại 
bạch tán cái). Khi quý vị tụng: Tát-đát-đa Bát-đát-la tức là cái lọng trắng 
lớn, biểu hiện khoảng không nơi quý vị. Nếu có niềm tin sâu xa và cao cả, 
khi tụng câu chú này, tàn lọng sẽ che rợp đến mấy ngàn dặm, còn như quá ít 
ỏi, sức che của lọng chỉ riêng có một mình quý vị. Người giữ giới thanh tịnh, 
cao cả, khi tụng niệm chú này, cả đất nước cũng được che chở, yên ồn, mọi 
hung hiểm đều hóa nhỏ và biến mắt. 


Kinh văn: 


Đó là vô vi tâm phật của vô kiến đỉnh tướng Như Lai, từ đỉnh hiện 
ra ngôi trên tòa sen nói thân chú. 


Giảng giải: 


Chú Lăng Nghiêm là Vô kiến đỉnh tướng Như Lai. Đó là tướng mắt 
thường của chúng ta không sao thây được. Như phân sau kinh có mô tả: 


Lúc đó, từ nơi nhục kế của Đức Thế Tôn phóng ra trăm thứ hào quang, 
trong hào quang hiện ra ngàn cảnh sen báu. Trong sen báu có hóa thân Nhự 
Lai. Từ đỉnh phóng ra mười đạo hào quang bách báu. Trong môi môi hào 


Trang 5 


quang đêu có hiện ra Kim Cang Mật Tích nhiêu nhự sô cát mười con sông 
Hãng, xách núi, câm chùy khăp cối hư không. 


Đại chúng ngắng đầu lên nhìn, cảm thấy vừa yêu vừa sợ, cầu Phật che chở, 
một lòng lăng nghe Đức Phóng Quang Như Lai từ vô kiên đỉnh tướng của 
Phát nói thân chủ. 


Tôi biết đây là đoạn văn thuộc tâm, tôi không bao giờ quên. Đó là vô vi tâm 
Phật từ đỉnh hiện ra ngồi trên hoa sen nói thần chú. Chúng ta có thê đã 
bắt gặp thần chú có đại thiện căn này trong quá khứ, nhưng cho dù có gặp đi 
nữa cũng không học. Học rất khó nhớ! Đó là lý do tại sao tôi kiểm tra chú 
Lăng Nghiêm nơi quý vỊ. 


Kinh văn: 


Vả lại, ông cùng nàng Ma Đăng Già do nhân duyên đã trải qua 
nhiều kiếp thành tập khí ân ái, không phải một đời hay là một kiếp, 
nhưng ngay khi ta tuyên dương thần chú thì nàng Ma Đăng Già liền 
thoát hẳn lòng yêu, thành quả A-la-hán. 


Giảng giải: 


Vả lại, ông cùng nàng Ma Đăng Già do nhân duyên đã trải qua nhiều 
kiếp. Trong quá khứ, ông đã lẫy nàng ấy năm trăm lần. Thành tập khí ân 
ái, không phải một đời hay là một kiếp. Ông có hai điều sâu nặng là tập 
khí và lòng yêu mến. Đấy không phải là một lần, không phải là một đời hay 
là một kiếp, mà nó trải qua một thời gian dải, rất lâu dài. Nhưng ngay khi ta 
tuyên dương thần chú thì nàng Ma Đăng Già liền thoát hắn lòng yêu. 
Nàng Ma Đăng Già không còn tỉnh cảm yêu đương, và thành quả A-la- 
hán. Sau khi nghe thần chú và trở về với Phật được giáo hóa, nàng Ma Đăng 
Già được giác ngộ, đạt quả vị thứ ba của A-la-hán. Khi ngài Văn Thù hỏi về 
sự nhập định thì Ma Đăng Già liền đạt quả vị thứ tư của A-la-hán. Nàng ấy 
đã thành tựu trọn vẹn bốn quả rất nhanh, trong khi ngài A Nan vẫn chỉ dừng 
ở quả vị thứ nhất, chưa được tiễn đạo. 


Kinh văn: 


Nàng dâm nữ kia là người không có tâm tu hành, do sức thần chú 
giúp cũng mau chóng chứng quả vô học, vậy thì các ông là hàng Thanh 
văn trong Hội này, cầu Tối thượng thừa, quyết định thành Phật; ví như 
bụi bay gặp sức gió thuận, nào có khó khăn gì? 


Trang 6 


Giảng giải: 


Nàng dâm nữ kia là người không có tâm tu hành, do sức thần chú 
giúp cũng mau chóng chứng quả vô học. Ma Đăng G1à là một dâm nữ, tự 
thân nàng ta hoàn toàn không theo đạo, nhưng sức thần chú đã bí mật giúp 
nàng ây đạt được quả A-la-hán rất mau chóng. Vậy thì các ông là hàng 
Thanh văn trong Hội này, cầu Tối thượng thừa, quyết định thành Phật. 
Các ông là Thanh Văn trong pháp hội này, tức đang nghe Phật giảng dạy 
chắc chắn sẽ thành Phật. Ví như bụi bay gặp sức gió thuận, nào có khó 
khăn gì? Khi cơn gió dấy bụi, bụi sẽ bay đi. Vậy có gì là khó khăn, nguy 
hiểm đâu chứ? 


Kinh văn: 


Trong đời mạt pháp, nếu có người muốn ngồi trong đạo tràng tu 
tập, trước tiên phải giữ giới cm Tỳ kheo thanh tịnh, và cần phải lựa 
chọn những vị Cao Tăng giữ giới thanh tịnh bậc nhất để làm thầy mình. 
Còn như gặp Tăng chúng không thanh tịnh thì giới luật nghỉ sẽ không 
được thành tựu. 


Giảng giải: 


Trong đời mạt pháp, nếu có người muốn ngồi trong đạo tràng tu 
tập, trước tiên phải giữ giới cắm Tỳ kheo thanh tịnh. Việc đầu tiên của 
người thời mạt thế muốn ngồi vào Bồ đề đạo tràng, hoặc chùa, tháp, hoặc 
đạo tràng, người ấy, phải thọ giới Tỳ kheo và giữ giới thanh tịnh ấy. Bất cứ 
người nào muốn xuất gia làm Tỳ kheo đều phải thọ giới và giữ gìn luật nghi, 
cho dù là một lỗi nhỏ cũng dứt khoát không phạm phải. Và cần phải lựa 
chọn những vị Cao Tăng giữ giới thanh tịnh bậc nhất để làm thầy mình. 
Tìm cho được một Tăng nhân có giới đức cao cả để làm thầy mình. Còn 
như gặp Tăng chúng không thanh (tịnh thì giới luật nghỉ sẽ không được 
thành tựu Nếu không có được một thành viên của Tăng già để truyền giới, 
tức giới hạnh của quý vị không được đầy đủ và chính xác, sự tu học vì vậy 
cũng không có kết quả. 


Kinh văn: 
Sau khi giới được thành tựu, người đó đắp y mới, sạch sẽ, đốt 
hương và ở riêng một mình, tụng thân chú do tâm Phật nói, một trăm lẻ 


tám biến. Sau đó mới kiết giới, dựng lập đạo tràng. 


Giảng giải: 


Trang 7 


Sau khi thọ các giới được thành tựu, người đó đắp y mới, sạch sẽ. 
Y mới, sạch sẽ không phải là y đã mặc qua, hoặc cũ kỹ. Họ phải đốt hương 
và ở riêng một mình. Ông phải đốt hương trước Phật và tụng thần chú do 
tâm Phật nói, một trăm lẻ tám biến. Tâm Phật ấy phát xuất từ Vô kiến 
đỉnh tướng. Thần chú thuộc tâm chú, được nói từ tâm Phật. Và đoạn chú 
Lăng Nghiêm này phải được tụng một trăm lẻ tám lần. Sau đó mới kiết 
giới, dựng lập đạo tràng. Ở đây, kiết giới phải mở rộng ra khắp bốn 
phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, ngăn ngừa bọn Thiên ma đến nhiễu hại, 
đoạn mới thành lập đạo tràng. 


Kinh văn: 


Cầu các Đức Vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước khắp 
mười phương phóng hào quang đại bỉ đên rọi trên đỉnh đầu mình. 


Giảng giải: 


Khi tụng một trăm lẻ tám biến và thành lập đạo tràng thì Cầu các Đức 
Vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước khắp mười phương, đấy là 
trong phạm vi đất Phật đã lập. Phóng hào quang đại bỉ đến rọi trên đỉnh 
đầu mình. Mong cầu chư Phật trong các cõi nước khắp mười phương phóng 
ánh sáng từ bị rọi lên đỉnh đầu để an ủi, hộ trì. 


Kinh văn: 


A Nan, những hàng thanh tịnh Tỳ kheo, Tỳ kheo nỉ, hoặc bạch y 
đàn việt, như vậy, ở trong đời mạt pháp tâm diệt tham dâm, giữ giới 
thanh tịnh của Phật ở nơi đạo tràng phát nguyện Bồ tát, khi ra, khi vào, 
khi tắm rửa, trong sáu thời đều hành đạo như vậy, không ngủ, đến ba 
tuần, thì ta tự hiện thân đến trước người ấy xoa đảnh đầu an ủi, khiến 
cho được khai ngộ. 


Giảng giải: 


A Nan, những hàng thanh tịnh Tỳ kheo, Tỳ kheo nỉ, hoặc bạch y 
đàn việt, như vậy, ở trong đời mạt pháp. Khi ấy có các thanh tịnh Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, hoặc đàn việt. Đàn việt là chỉ Thí chủ, tức những người 
Cư sĩ tại gia phụng sự Tam bảo. Nếu những người như vậy tâm diệt tham 
dâm, đoạn dút đi tham dục, , giữ giới thanh tịnh của Phật ở nơi đạo tràng 
phát nguyện Bồ tát. 


1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 


Trang 8 


2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 
3. Pháp môn vộ thượng thệ nguyện học. 
4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


Đấy là bốn lời nguyện của Bồ tát. 


Những người ấy khi ra, khi vào, khi tắm rửa, trong sáu thời đều 
hành đạo như vậy, không ngủ, đến ba tuần. Họ thực hiện hạnh nguyện 
của Bồ tát trong đạo tràng, đoạn tụng thần chú Lăng Nghiêm. Có khi phải đi 
ra ngoài, đi tắm gội trước khi trở lại đạo tràng. Suốt sáu thời trong đêm 
ngày, họ phải hành đạo trong ba tuần lễ, ngồi trong ba giờ, đi lại trong ba 
giờ. Suốt hai mươi mốt ngày đêm không ngủ nghỉ, thì ta tự hiện thân đến 
trước người ấy xoa đảnh đầu an ủi, khiến cho được khai ngộ. Phật Thích 
ca Mâu mi nói: “Ta sẽ hiện ra trước người ấy, lẫy tay xoa lên đỉnh đầu của 
họ, khiến cho họ đạt được thánh quả”. 


-—-O0O--- 
THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG 
Kinh văn: 


Ông A Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con nhớ lời dạy từ bỉ vô 
thượng của Đức Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng 
thành quả vô học. Nhưng người tu hành trong thời mạt pháp muốn lập 
đạo tràng phải kết giới thế nào để hợp với qui tắc thanh tịnh của chư 
Phật Thế Tôn? 


Giảng giải: 


Sau khi ông A Nan nghe Phật giảng dạy, ông nghĩ phải hỏi về cách 
kết giới và lập đạo tràng. Ông A Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con 
nhớ lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết 
con đường tu chứng thành quả vô học. Ông A Nan tự biết sẽ trọn nghiệp 
thành tựu quả vị A-la-hán và hơn thế nữa, Nhưng người tu hành trong thời 
mạt pháp muốn lập đạo tràng phải kết giới thế nào để hợp với qui tắc 
thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn. Trong tương lai, vào thời mạt pháp sẽ 
có người muốn lập đạo tràng, vậy họ phải làm thế nào để kết giới? Làm thế 
nào để hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật? 


Kinh văn: 


Trang 9 


Phật bảo ông A Nan: Nếu người trong đời mạt pháp muốn lập 
đạo tràng, đầu tiên phải lấy phân con đại lực Bạch ngưu ở núi Tuyết 
Sơn. Con Bạch Ngưu này chỉ ăn cỏ thơm ngon trong núi, uống nước 
trong trên núi. Do đó phân của nó mịn màng, lấy phân đó hòa với 
hương chiên đàn để trát nên nền đắt. 


Giảng giải: 


Phật Thích Ca Mâu Ni nghe A Nan hỏi về cách kết giới và lập đạo 
tràng, bảo ông A Nan: Nếu người trong đời mạt pháp muốn lập đạo 
tràng, đầu tiên phải lấy phân con đại lực Bạch ngưu ở núi Tuyết Sơn. 
Con Bạch Ngưu này chỉ ăn cỏ thơm ngon (rong núi, uống nước trong 
trên núi. Do đó phân của nó mịn màng, lẫy phân đó: hòa với hương 
chiên đàn để trát nên nền đất. "Phân của con bò ăn cỏ ấy, đem trộn với 
hương chiên đàn, sau đó trát lên nền đất. 


Kinh văn: 


Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân của Bạch ngưu hôi bắn, 
không trát đầt được. Như vậy phải chọn nơi bình nguyên, đào sâu 
xuông năm thước lây lớp đât vàng. 


Giảng giải: 


Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân của Bạch ngưu hôi bẩn. 
Nếu Bạch Ngưu không ở tại Tuyết Sơn thì phân của nó hôi bân, không thê 
dùng đê trát lên nền đất được. Như vậy phải chọn nơi bình nguyên, đào 
sâu xuống năm thước lấy lớp đất vàng. Trong trường hợp ây, ông phải 
chọn nơi đất bằng, đào sâu xuống năm thước lây đất có sắc vàng trát lên nền. 


Kinh văn: 


Lấy mười thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, huận lục, 
uất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, nghiền 
thành bột, trộn với đất ấy thành bùn, đoạn trát lên nền đất đạo tràng, 
mỗi bên một trượng sáu, thành cái đàn bát giác. 


Giảng giải: 
Lấy mười thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, huận lục, 


uất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lắng, cam tùng và kê thiệt. Phải lấy 
đât vàng trộn với mười loại hương đó, nghiên thành bột, trộn với đầt ây 


Trang 10 


thành bùn, đoạn trát lên nền đất đạo tràng, mỗi bên một trượng sáu, 
thành cái đàn bát giác. 


Kinh văn: 


Nơi giữa đàn, đặt một hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng, gỗ. Ở 
giữa hoa để một cái bát, trong bát Ấy đựng trước nước sương tháng 
Tám, trong nước Ấy cắm các hoa lá. Đoạn lẫy tám cái gương tròn, môi 
cái đặt một phía, chung quanh hoa và bát. Bên ngoài những gương Ấy 
đặt mười sáu hoa sen, giữa các hoa sen đặt mười sáu lư hương trang 
hoàng. Trong lư hương chỉ đốt hương trầm thủy, không để thấy lửa. 


Giảng giải: 


Nơi giữa đàn, đặt một hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng, gỗ. Ở 
giữa hoa để một cái bát, trong bát ấy đựng trước nước sương tháng 
Tám, trong nước ấy cắm các hoa lá. Đoạn lẫy tám cái gương tròn, mỗi 
cái đặt một phía, chung quanh hoa và bát. Lấy tám cái gương tròn đặt 
đúng theo tám phía làm thành hình bát giác. Bên ngoài những gương ấy 
đặt mười sáu hoa sen, giữa các hoa sen đặt mười sáu lư hương trang 
hoàng. Mười sáu hoa sen và mười sáu lư hương cùng đặt quanh đàn. Những 
lư hương trang hoàng để mọi người cùng cảm thấy thích thú, dễ chịu. Trong 
lư hương chỉ đốt hương trầm thủy, không để thấy lửa. Chỉ duy nhất đốt 
loại hương ấy và đừng để thấy lửa, có nghĩa là gương và hoa không thấy 
được lửa, nói khác đi, hương đặt bên trong lò sao cho ngọn lửa không thê 
thấy gương hay hoa. 


Kinh văn: 


Lấy sữa Bạch ngưu đựng trong mười sáu bình, dùng sữa làm 
bánh nướng cùng các thứ đường cát, bánh rán, bột sữa, tô hợp, mứt 
gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ đều mười sáu bình đặt bên ngoài 
và quanh vòng hoa sen để cúng dường chư Phật và các Đại Bồ tát. 


Giảng giải: 


Lấy sữa Bạch ngưu đựng trong mười sáu bình, dùng sữa làm 
bánh nướng. Sữa trộn với bột làm bánh. Ngoài ra còn có các thứ đường 
cát, bánh rán, bột sữa. Loại gạo nấu nhừ với sữa, hương tô hợp, mứt 
gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ đều mười sáu bình đặt bên ngoài 
và quanh vòng hoa sen. Đặt bình trước mỗi hoa sen, tổng cộng mười sáu 
bình như vậy, để cúng dường chư Phật và các Đại Bồ tát. 


Trang II 


Kinh văn: 


Trong mỗi thời dung cơm và vào lúc giữa đêm, lẫy nửa thăng mật 
và ba cáp bơ, nơi trước đàn để riêng một lư lửa nhỏ; lấy hương lâu đâu 
bà nấu lẫy nước thơm để rửa sạch than, đốt than trong lư cho đỏ hồng 
rồi rót mật bơ vào, đốt cho hết khói đoạn cúng dường chư Phật Bồ tát. 


Giảng giải: 


Trong mỗi thời dung cơm và vào lúc giữa đêm. Thời gian suốt bữa 
ăn trong ngày và lúc nửa đêm. Lấy nửa thăng mật và ba cáp bơ, nơi trước 
đàn để riêng một lư lửa nhỏ. Nơi phía trước đàn đặt duy nhất lư lửa. Lấy 
hương lâu đâu bà nấu lẫy nước thơm để rửa sạch than. Than trước khi 
đem đốt phải được rửa sạch bằng nước có hương thơm. Đốt than trong lư 
cho đồ hồng. Lửa đốt trong lư phải mạnh và rất nóng. Rồi rót mật bơ vào, 
đốt cho hết khói đoạn cúng dường chư Phật Bồ tát. Mọi việc xong hết 
mới dâng cúng Phật Bồ tát. 


Điều ấy giống như trong Mật giáo, người ta thường đốt cả mật và bơ 
đê cúng dường Phật, thậm chí họ còn đôt nhiêu vật giá trị như vàng, bạc, 
châu báu...cúng dường chư Phật. 


Kinh văn: 


Nơi bốn phía ngoài, treo khắp phướn và hoa, ở trong phòng đàn, 
an trí hình tượng hiện có của mười phương Như Lai và các vị Bồ tát 
trên bôn vách. 


Giảng giải: 


Nơi bốn phía ngoài, treo khắp phướn và hoa. Bốn phía ngoài tường 
là phạm vi vây quanh phòng đàn. Ở trong phòng đàn, an trí hình tượng hiện 
có của mười phương Như Lai và các vị Bô tát trên bôn vách. 


Kinh văn: 


Nên ở chính giữa đặt hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, 
Phật Di Lặc, Phật A Súc, Phật Di Đà, các hình tượng đại biến hóa của 
Quán Thế Âm, lại thêm hình tượng các vị Kim Cang Tạng Bồ tát ở hai 
bên. Những tượng của Đế Thích, Phạm Vương, Ô Số Sắc Ma, Lam Địa 
Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Câu Chỉ và Tứ Thiên vương, Tần Na Dạ Ca, treo 
ở hai bên cửa. 


Trang 12 


Giảng giải: 


Nên ở chính giữa đặt hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, 
Phật Di Lặc, Phật A Súc, Phật Di Đà, các hình tượng đại biến hóa của 
Quán Thế Âm. Tì Lô Xá Na có nghĩa tràn khắp các cõi. Bồ tát Di Lặc là vị 
Phật tương lai trong thế gian này. Hình tượng ngài là vị Bồ tát béo tròn. Phật 
A Súc ở phương Đông, ngài còn có danh hiệu Dược Sư Phật. A Súc có nghĩa 
là Bất Động. Phương Đông thường biến động, nhưng vị Phật ở đây là Bất 
động. A Di Đà có nghĩa là ánh sáng vô cùng, thọ mạng vô lượng. Về sự biến 
hóa của đức Quán Âm, bản kinh này cũng đã nói đến, đoạn diễn tả Ngài có 
thê hiện thân có một đầu, có ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, mười một 
đầu, hoặc một trăm lẻ tám đầu. Hoặc diễn tả Ngài có một tay, ba tay, năm 
tay, bảy tay, chín tay, hoặc nhiều đến một trăm lẻ tám tay, một nghìn tay, 
mười nghìn tay, hoặc tám mươi bốn nghìn tay. 


Lại thêm hình tượng các vị Kim Cang Tạng Bồ tát ở hai bên. Đấy 
là các thần hộ pháp, thường biểu hiện vẻ mặt rất nghiêm khắc, đáng sợ. 
Những tượng của Đề Thích, Phạm Vương. Đề Thích là vua tầng trời thứ 
ba mươi ba. Ngài là Thượng đế, hoặc còn gọi là Thiên chủ. Phạm vương là 
Đại Phạm Thiên. Ô Số Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Câu Chỉ. 
Ô Sô Sắc Ma là Hỏa Đầu kim Cang. Lam Địa Ca có mặt xanh và là vị thần 
Hộ pháp. Quân Trà Lợi có nghĩa là Điều phục, hoặc còn có hiệu khác là Kim 
Cang Trí. Tỳ Câu Chi cũng là thần Hộ pháp. Sắp bày hình tượng của Tứ 
Thiên vương, Tần Na Dạ Ca, treo ở hai bên cửa. Tần Na Dạ Ca là thần 
Hộ pháp: VỊ này đặc biệt xấu và rất dữ tợn. Người Trung Quốc diễn tả có hai 
Hộ pháp, một vị là Pin Na, mình người đầu lợn, một vị là Yeh Chia, mình 
người đầu voi, thân hình rất dài. Người Ấn Độ mô tả thần Tần Na Dạ Ca 
(Vinayaka) là thần Ganapata, thân hình người, đầu voi. Sự xuất hiện hình 
dạng kỳ dị, đáng sợ như thế nhằm khiến cho mỌI người khiếp Sợ mà đối xử 
nhau cho phải đạo. Nơi cửa của Bỏ đề đạo tràng đều có đặt thần hộ vệ. 


Kinh văn: 

Lại lấy tám cái gương treo úp trên không, mặt gương này đối 
chiêu với tám gương trước đã đặt trong đàn tràng, làm cho hình ảnh 
phản chiêu với nhau nhiêu lớp. 

Giảng giải: 


Lại lấy tám cái gương treo úp trên không, mặt gương này đối 
chiêu với tám gương trước đã đặt trong đàn tràng. Làm thê nào đê treo 


Trang 13 


được gương trong hư không? Quý vị đều lấy làm lạ. Chăng hạn như ngọn 
đèn treo trên trần nhà. Nhưng làm sao để treo nó lơ lửng như mặt trời? Ở đây 
chăng có gì lạ cả - Đấy là treo các chiếc gương lơ lửng trên không trong 
phòng. Gương phải đặt sao cho đối diện với các gương khác. Làm cho hình 
ảnh phản chiếu với nhau nhiều lớp. Những hình ảnh sẽ lồng vào nhau 
trùng trùng đến vô tận. 


Kinh văn: 


Trong tuần bảy ngày đầu, chí thành đảnh lễ danh hiệu mười 
phương Như Lai, các vị đại Bồ tát và A-la-hán. Thường trong sáu thời, 
tụng chú đi quanh đàn, chí tâm hành đạo, một thời thường tụng một 
trăm lẻ tám biến. 

Giảng giải: 

Trong tuần bảy ngày đầu, chí thành đảnh lễ danh hiệu mười 
phương Như Lai, các vị đại Bồ tát và A-la-hán. Thường trong sáu thời, 
tụng chú đi quanh đàn. Chú ở đây là thần chú kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chí 
tâm hành đạo, một thời thường tụng một trăm lẻ tám biến. Chí tâm có 
nghĩa giúp quý vị không nghĩ ngợi gì khác, chỉ duy nhất chú tâm vào chú. 
Mỗi lần tụng đọc là tụng suốt một trăm lẻ tắm biến, không dừng nghĩ. 


Kinh văn: 

Trong tuần bảy ngày thứ hai, một mặt chuyên tâm phát nguyện 
Bồ tát, tâm không gián đoạn, trong luật nghỉ, ta đã chỉ dạy về nguyện. 
Giảng giải: 

Trong tuần bảy ngày thứ hai hành đạo, một mặt chuyên tâm phát 
nguyện Bồ tát. Quý vị phải thành tâm và chuyên chú đọc bôn lời nguyện 
của Bồ tát: 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 
. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 
Pháp môn vô thượng thệ nguyện học. 
.. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


+ ©) ) 


Tâm không gián đoạn, tâm không dừng niệm chú Lăng Nghiêm và 
luôn nhớ lây bôn điêu thệ nguyện. Trong luật nghỉ, ta đã chỉ dạy vê 
nguyện. Khi nói vê giới luật, ta đã dạy thực hành nguyện. 


Trang 14 


Kinh văn: 


Trong tuần bảy ngày thứ ba, trong suốt mười hai thời, một mặt 
trì chú Bát-đát-la chú của Phật, đến ngày thứ bảy sẽ thấy mười phương 
Như Lai nhất thời xuất hiện, trong chỗ ánh sáng của các mặt gương 
giao nhau và được Phật xoa đỉnh. 


Giảng giải: 


Trong tuần bảy ngày thứ ba, trong suốt mười hai thời, một mặt 
trì chú Bát-đát-la chú của Phật. Tụng đọc thần chú Đại Bạch Tán Cái, tức 
chú kinh Lăng Nghiêm của Phật. Đến ngày thứ bảy sẽ thấy mười phương 
Như Lai nhất thời xuất hiện. Cùng lúc ẫy, chư Phật sẽ bất ngờ xuất hiện tại 
đạo tràng, trong chỗ ánh sáng của các mặt gương giao nhau và được 
Phật xoa đỉnh. Quý vị sẽ được các Đức Phật trong mười phương xuất hiện 
và xoa lên đỉnh đầu, hình ảnh động tác ấy sẽ hữu hiện trong anh sáng các 
mặt gương phản chiếu đến vô cùng tận. 


Kinh văn: 


Đoạn, ở nơi đạo tràng đó tu pháp Tam ma địa, có thể khiến cho 
những người tu học như vậy, trong thời mạt pháp, thân tâm được sáng 
tỏ và trong sạch như ngọc lưu ly. 


Giảng giải: 


Đoạn, ở nơi đạo tràng đó tu pháp Tam ma địa. Nơi đạo tràng như 
miêu tả trên, khi được các Như Lai khắp mười phương hiện đến xoa đỉnh, 
liền tu pháp Tam ma địa, tức quay trở lại tánh nghe để nghe tự tánh, có thể 
khiến cho những người tu học như vậy, trong thời mạt pháp, thân tâm 
được sáng tỏ và trong sạch như ngọc lưu ly. Thân và tâm người ấy sẽ 
trong suốt như pha lê và sáng lóng lánh. 


Kinh văn: 

A Nan, nếu như thầy truyền giới cho vị Tỳ kheo ấy, hoặc trong 
mười vị Tỳ kheo đồng hội, có một người giới hạnh không thanh tịnh thì 
các đạo tràng như vậy đa phân là không được thành tựu. 

Giảng giải: 
A Nan, ông nên biết nếu vị Tỳ kheo tu đưỡng và trì chú Lăng Nghiêm 


không đúng cách, ngay cả vị thầy truyền giới không được thanh tịnh, hoặc vị 


Trang 15 


ấy tu học từ vị Tỳ kheo khác có giới đức không thanh tịnh, vậy pháp hành ấy 
sẽ không có kết quả. Nên đừng thực hiện nếu có những người không thanh 
tịnh. Có thể họ đã giữ giới và chưa phạm lỗi. Đức Phật đề ra các giới như sát 
sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối thì họ phạm tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
nói những lời không chân thật. Trong trường hợp đó, sự lập Bồ đề đạo tràng 
sẽ chăng thành tựu. Tất cả sự tu dưỡng, mọi lời thần chú đều không có hiệu 
quả. Do đó, nếu quý vị thực hiện giáo pháp này thấy không được như ý, quý 
vị đừng nói: “76¡ hành trì trong đàn suốt ba tuân, nhưng Phật Thích Ca, các 
Phật trong mười phương không đến xoa đỉnh đấu tôi. Tôi không thấy các vị 
ấy. Có thể Phật Thích Ca dối tôi.”. Không phải như vậy. Có thể là do tự 
thân quý vị không thanh tịnh, hoặc một trong ai đó trong số mười vị truyền 
giới không được thanh tịnh. Chỉ cần một người không thanh tịnh thì tất cả 
đều bất thành. Đây là điều chúng ta nên hết sức chú ý. 


Kinh văn: 


Từ sau ba tuần bảy ngày, ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua một 
trăm ngày, người có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi liền được quả Tu- 
đà-hoàn, mặc dù thâm tâm thánh quả chưa thành, những đã quyết định 
tự biết sẽ thành Phật không sai khác. 


Giảng giải: 


Từ sau ba tuần bảy ngày, ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua một 
trăm ngày. Việc ngồi thiền không giống như một số người, họ ngồi được 
hai tiếng đồng hồ và xem đó là kỳ công, tự cho là mình đã hơn được nhiều 
người. Thực ra, điều ấy có thể ví như chú mèo con đấu sức cùng sư tử vậy. 
Ngồi nghiêm chỉnh có nghĩa là không nghiêng trái, phải, cũng chăng phải 
cúi về phía trước, ngã ra sau, hoặc duỗi dài chân. Đấy không phải là ngồi 
yên và lo nghĩ: “Ôi! Chân tôi tê quá!”. Ngồi trải qua có nghĩa là không 
nghĩ tưởng gì khác. Ngôi một trăm ngày là không đi ăn, cũng chăng tự thư 
giãn, tự làm cho mình dễ chịu. Đơn giản chỉ là ngồi một trăm ngày. Người 
có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi liền được quả Tu-đà-hoàn. Người 
thông minh và có lợi căn sẽ ngồi một trăm ngày, chắc chắn người đó sẽ được 
Thánh quả thứ nhất của A-la-hán. Ngày nay, quý vị không thể ngồi được 
trọn ngày, tuy vậy, cũng có người nghĩ mình sẽ đạt được Thánh quả. Thực là 
buồn cười! Quý vị phải có khả năng ngồi trong một trăm ngày mới có được 
kết quả. Mặc dù thầm tâm thánh quả chưa thành, những đã quyết định 
tự biết sẽ thành Phật không sai khác. Trong hiện tại họ chưa chứng được 
quả vị vô học, nhưng tin chắc mình sẽ thành Phật. 


Trang l6 


Kinh văn: 
Ông hỏi đạo tràng thì cách thành lập như vậy. 
Giảng giải: 


Cách thức dựng lập đạo tràng là vậy. 


——-O0O--- 


TÂM CHÚ 
Kinh văn: 


Ông A Nan đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật: Từ khi xuất gia, 
con ý lại lòng thương yêu của Phật, vì cầu đa văn nên chưa chứng quả vị 
vô vi. 


Giảng giải: 


Sau khi ông A Nan nghe Phật Thích Ca giảng giải, ông bèn đảnh lễ 
chân Phật mà thưa với Phật: Từ khi xuất gia, con ý lại lòng thương yêu 
của Phật. Con nhờ vào lòng thương yêu đặc biệt của Phật đối VỚI CON, 
nhưng vì cầu đa văn nên chưa chứng quả vị vô vi. Ông ấy luôn muốn giỏi 
hơn nhiều người khác. “Tôi muốn vượt hơn kẻ khác”, và suy nghĩ: “Ông 
không thể tụng kinh theo trí nhớ, nhưng tôi làm được. Ông không giảng 
được kinh, còn tôi thì nhớ rõ từng chữ ”.Ông vẫn luôn cạnh tranh mình là số 
một, và quyết dùng sự đa văn của mình để đạt vị trí thứ nhất. Và thực vậy, A 
Nan trở thành đệ nhất đa văn, nhưng ông vẫn chưa đạt được quả vị vô vị, 
chưa vượt qua kiến thức học hỏi của chính mình. Đấy là điều rất đáng tiếc 
đối với Ngài. 


Kinh văn: 


Khi bị tà thuật Phạm Thiên vây hãm, tầm tuy rõ ràng nhưng sức 
chẳng tự do, nhờ gặp ngài Văn Thù khiến cho con được giải thoát. Mặc 
dù con thầm nhờ sức của thần chú Phật Đỉnh Như Lai, nhưng con vẫn 
chưa được nghe qua thần chú ấy. 


Trang l7 


Giảng giải: 


Khi bị tà thuật Phạm Thiên vây hãm, tâm tuy rõ ràng nhưng sức 
chẳng tự do. Con bị pháp thuật làm cho mê muội, rối rắm. Thân bị khốn 
đốn nhưng tâm con vẫn sáng suốt. Đấy là khi A Nan không cảnh giác, nhưng 
cũng không phải là hoàn toàn rối loạn. Ông ấy rơi vào tình trạng mơ hỗ, như 
ngủ chưa tỉnh giắc. Hoặc như người say rượu, nhưng ÀA Nan không dùng 
rượu - trạng thái ây giống như say rượu. Khi quý vị hỏi một người say, họ sẽ 
nhớ điều này, quên điều nọ - tình trạng ngài A Nan là vậy. Hoặc ông ây như 
lơ mơ khi ngủ, hắn nhiên là chưa ngủ say, chưa chìm trong mộng mỊ. Ông ấy 
không có sức giải thoát chính mình. Điều đó như đêm ngủ gặp quỷ Cưu Bàn 
Trả (Kumbhanda), nó có sức làm cho quý vị phải đờ đẫn, mắt cả tự chủ. Khi 
tình trạng ây xảy ra, quý vị có thể tỉnh táo nhìn thăng vào nó, nhưng bản 
thân vẫn bất động vì sức mạnh của quỷ. Đó là những gì ngài A Nan trải 
nghiệm. Mặc dù ngài có ý thức, nhưng không tự kiểm soát, không được tự 
do tự tại. Nhờ gặp ngài Văn Thù khiến cho con được giải thoát. Đức Phật 
phái Bồ tát Văn Thù đến giải cứu, nhờ vậy con được giải thoát. 


Mặc dù con thầm nhờ sức của thần chú Phật Đỉnh Như Lai, 
nhưng con vẫn chưa được nghe qua thần chú ấy. Thần chú Phật Đỉnh do 
đức Thế Tôn, Như Lai, Phật tuyên thuyết. Khi ngài Văn Thù đến chỗ con và 
tụng chú và con đã thầm nhờ uy lực của chú Ấy. Tức là khi Văn Thù đến, 
ngài không đọc chú thành tiếng, mà chỉ thầm tụng. Tất cả quý vị nên đọc 
chú thành tiếng là khi ở trước Phật trong chùa, vậy mới có hiệu nghiệm. Nếu 
giữa đường phố mà quý vị đọc to tiếng: Nam mô tát đát tha tô già đa ra...ắt 
mọi người sẽ nghĩ đó là người điên. Quý vị đừng đọc một vài đoạn chú để 
khiến người khác xem thường, hủy báng pháp. Hành động lạ lung, kỳ dị của 
quý VỊ để họ chế nhạo, vậy sẽ phạm tội. Quý vị đừng bảo: “Nếu họ phạm lội 
thì đó là chuyện của họ. Tôi cứ tụng thành tiếng, mặc họ phạm tội, họ sẽ sa 
vào địa ngục thôi!”. Nếu quý vị có thái độ và ý định khiến người khác đi 
vào địa ngục thì xin quý vị đừng học Phật pháp nữa. Người học Phật là 
người nhiều tình cảm, có lòng khoan dung đối với mọi người, họ không 
hành động bắt cứ điều gì để khiến kẻ khác phải sa địa ngục. Quý vị phải tu 
tập như vậy. Đừng nên nghĩ: “Hiến báng bổ tôi, tôi sẽ đi theo sau họ và đọc 
to chủ Lăng Nghiêm, họ chê bai tôi thì cho họ rơi vào địa ngục”. Nếu nghĩ 
như thế thì quý vị lập tức dừng đọc chú Lăng Nghiêm, đừng học Phật nữa 
làm gì, bởi vì người học Phật không ganh ghét al, không gây trở ngại cho 
người hoặc có tính ích kỷ nặng nề. Đừng có thái độ tôi hơn người. Phật pháp 
xuất hiện là cứu độ chúng sinh chứ không phải khiến mọi người phạm tội. 
Quý vị phải hiểu rõ điều đó. 


Trang 18 


A Nan nói: “Con thâm nhờ sức của thân chú nhưng con chưa được 
nghe qua ”. 


Kinh văn: 


Chỉ nguyện Đức Đại Từ tuyên nói lại cho, thương xót cứu giúp 
những hàng tu hành trong Hội này và những kẻ đời sau còn trong luân 
hôi, được nhờ mật âm của Phật mà thân ý giải thoát. 


Giảng giải: 


Chỉ nguyện đắng Thế Tôn, Đức Đại Từ tuyên nói lại cho, mong 
muốn của con là được Phật nói lại cho con nghe bài chú, và thương xót cứu 
giúp những hàng tu hành trong Hội này. Nguyện xin nói lại để cứu giúp 
những kẻ đời sau còn trong luân hồi sáu nẻo, được nhờ mật âm của Phật 
mà thân ý giải thoát. Nhờ vào mật âm của Phật mà mọi người sẽ được giải 
thoát. Giải thoát là không còn tới lui sinh tử, và chúng ta sẽ tụng chú Lăng 
Nghiêm hằng ngày để chúng sanh giải thoát mọi ràng buộc, giúp họ nhận ra 
những sai lầm tệ hại. Chẵng hạn mọi người đều biết hút thuốc lá là không tốt 
— nó phí thời gian và gây hại cho sức khỏe, tuy nhiên rất nhiều người vẫn cứ 
hút thuốc. Biết rõ thuốc lá tác hại đến sức khỏe, họ vẫn không có gắng từ bỏ. 
Biết sát sanh là không đúng, người ta vẫn hại sinh mạng vật. Biết tà dâm là 
không phải, họ vẫn coi thường điều đó. Biết trộm cắp là sai trái, họ vẫn đêm 
ngày rình rập lẫy trộm đồ vật, tài sản của người khác, không trộm xe hơi thì 
cũng lây máy hát. Kẻ trộm biết mình phạm luật pháp, sẽ bị cảnh sát bắt giữ, 
nhưng họ vẫn không chịu từ bỏ. Đấy là biết sai nhưng vẫn làm. 


Kinh văn: 


Khi ấy, tất cả đại chúng trong Hội thảy đều đảnh lễ chờ nghe câu 
chú bí mật của Như Lai. 


Giảng giải: 


Khi ấy, tất cả đại chúng trong Hội, rất đông đảo các chúng cùng hội 
tập. Thảy đều đảnh lễ chờ nghe câu chú bí mật của Như Lai, mọi người 
đều làm lễ và cùng đứng chờ nghe Phật nói từng chương, cú thần chú. 
“Chương” gồm năm đoạn của chú. “Cú” là bao hàm nhiều câu ngắn, như 
Nam mô tát đát tha, Tô già đa gia, A ra ha đề, Tam miệu tam bồ đề tỏa. 
Nhưng chương và cú là điều bí mật, có nghĩa chúng ta không dễ gì hiểu 
được. Sự bí mật ây năm trong đoạn câu mà kiến thức của chúng ta không với 
tới. Khi quý vị tụng chú, quý vị không biết mình được lợi ích gì. Mặc đù có 


Trang 19 


được nhiều lợi lạc nhưng chúng ta không biết rõ, chúng ta cũng không biết 
về bí mật của chú. 


Kinh văn: 


Khi ấy, Đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào 
quang báu, trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân 
Như Lai ngôi trong hoa sen. 


Giảng giải: 


Khi ấy, Đức Thế Tôn từ nơi nhục kế trên đỉnh đầu của Phật Thích 
Ca Mâu Ni, phóng ra trăm thứ hào quang báu, trong hào quang hiện ra 
hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen. Hóa 
thân của Phật ngồi trên hoa sen ngàn cánh trong hào quang chói sáng. 


Kinh văn: 


Trên đỉnh phóng ra mười đạo hào quang bách bảo, trong mỗi đạo 
hào quang, số lượng bằng mười số cát sông Hằng, đều hiện ra các vị 
Kim Cang Mật Tích, xách núi, cầm trùy, đầy khắp cả hư không. 


Giảng giải: 


Trên đỉnh phóng ra mười đạo hào quang bách bảo. Đỉnh ở đây là 
chỉ đỉnh đầu của hóa thân Như Lai. Mười đạo hào quang bách bảo xuất phát 
từ đỉnh đầu của hóa thân Phật. Trong mỗi đạo hào quang, số lượng bằng 
mười số cát sông Hằng, hào quang chiếu sáng khắp mọi nơi, đâu đâu cũng 
có, đều hiện ra các vị Kim Cang Mật Tích, xách núi, cầm trùy, đầy khắp 
cả hư không cùng lúc hào quang phóng xuất, các Đức Kim Cang Mật Tích 
xuất hiện, tay cầm núi, cầm trùy, như Bồ Tát Vi Đà thường dùng. Các vị ấy 
hiện hữu đầy khắp cả hư không. 


Kinh văn: 

Đại chúng ngắng lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật xót thương 
che chở, một lòng nghe Đức Phóng Quang Như Lai từ nơi vô kiên đỉnh 
tướng của Phật tuyên nói thần chú. 

Giảng giải: 
Đại chúng ngắng lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật xót thương 


che chở. Tát cả các Đại Bô tát, Đại A-la-hán, Đại Tỳ kheo cùng các chúng 


Trang 20 


tại đại hội, ngâng lên nhìn hóa thân Như Lai xuất hiện từ đỉnh Phật, thảy đều 
sợ hãi khi nhìn thấy hóa thân Phật, đồng thời, họ cũng cảm thấy yêu mến 
đẳng Như Lai. Tình yêu đó không phải là loại tình cảm yêu đương giữa nam 
nữ. Đấy là tình cảm yêu mến chân thật, thoát khỏi mọi ham muốn. Cả hai 
loại tình cảm cùng hiện hữu: Khiếp sợ và yêu thương. Do đó, mọi người 
mong được Phật xót thương che chở. Một lòng nghe Đức Phóng Quang 
Như Lai từ nơi vô kiến đỉnh tướng của Phật tuyên nói thần chú. Mọi 
người đều chú tâm, đều muốn lắng nghe Phật, Khối thịt nhỏ trên đỉnh đầu 
Phật gọi là Vô kiến đỉnh tướng. Gọi vô kiến là vì người thường không nhìn 
thấy được. Mọi người nhìn thấy hào quang bách bảo và hóa thân Phật xuất 
hiện trên đỉnh Phật tuyên nói thần chú. 


Như vậy, chú Lăng Nghiêm không phải do tự thân Đức Thích Ca nói 
ra, mà chính là hóa thân Phật tuyên thuyết từ hư không. 


Đối với thần chú, tức mật ngữ, không ai có thê hiểu được, hoặc có thê 
giảng giải rõ từng âm tiết, từng câu chữ. Nhưng nếu quý vị muốn biết, tôi sẽ 
cô găng giảng giải. Tuy nhiên, ở đây không có thời gian, vì chung ta đang 
nói về kinh Lăng Nghiêm, còn như chú, cho dù có giảng trọn một năm cũng 
chưa xong, thậm chí cả ba năm, mười năm cũng vậy. Do đó tôi sẽ chỉ thuyết 
minh về đại ý thôi. 

Chú Lăng Nghiêm phân làm năm bộ, biểu thị năm phương: Đông, 
Nam, Trung Ương, Tây, Bắc. 


. Đông phương Kim cang bộ, đức Phật A Súc là Bộ chủ. 

. Nam phương Bỏa bộ, Đức Phật Bảo S¡nh là Bộ chủ. 

._ Trung ương Phật bộ, đức Phật Tỳ Lô Giá Na là Bộ chủ. 
._ Tây phương Liên hoa bộ, đức Phật A Di Đà là Bộ chủ, 

. Bắc phương Yết Ma bộ, đức Phật Thành Tựu là Bộ chủ. 


C{:‹ẽ+ C) t3 


Nhân vì thê giới có năm đại ma quân nên có năm phương Phật ngăn 
chặn, chân áp. 


Trong năm bộ của chú, nhìn chung có hơn ba mươi pháp, nếu giảng 
rộng ắt có hơn trăm pháp. Có năm loại pháp chính yêu sau: 


I. Pháp Thành tựu: Có nghĩa với pháp này, quý vì sẽ có được những gì 
tìm kiếm, hoặc cầu nguyện, mong cầu điều gì đó. 


Trang 2l 


2. Pháp Tăng ích, tức là khi quý vị tụng thần chú này, chắng những 
chính quý vị được nhiều lợi ích, mà cả những người khác cùng được 
lợi. 

3. Pháp Câu triệu. Theo ý nghĩa, câu triệu là bắt giữ và lệnh gọi các loài 
hữu tình, ma, quỷ. Không có gì thóat khỏi, quý vị có thê đưa chúng 
trở lại và bắt giữ. Chăng hạn có ai đó gây hại người nào và xa chạy 
cao bay. Nếu biết sử dụng pháp câu triệu thì chắc chắn kẻ đó không 
trốn khỏi. 

4. Pháp Hàng phục: Loài quỷ cũng có pháp thuật và chú để chúng sử 
dụng. Khi mình tụng chú của mình thì chúng tụng chú của chúng. 
Nhưng nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ phá tan các loại 
chú của chúng. Tôi cũng đã nói qua về uy lực của chú, nó có công 
năng đánh đuôi và hủy diệt chú thuật của bọn ma vương gây hại. Đối 
với những ai chưa học cũng nên lưu ý điều đó. Nhưng tại sao khi tụng 
chú Lăng Nghiêm thì chú của Phạm Thiên thành vô hiệu? 

Đấy là vì “Ngũ đại tâm chú”: 
-  Chr TwoNI 

-- E]ya La 

-  MiLiIJu 

-  Bwo Li Dan La Ye 

- Ning ]ye LI. 


Năm đoạn trên là “Ngũ đại tâm chú”. Đấy là chú căn bản để hủy diệt 
các chú thuật và đánh đuôi bọn Thiên ma cùng các quyến thuộc. Loại 
tâm chú này khi sử dụng thì mọi chú thuật của bọn ma đều vô hiệu. 
Với pháp này, tôi có thể đánh đổi được vài triệu tiền đô, nhưng tôi 
không bán. Nếu quý vị có lòng thành, tôi sẽ truyền cho quý vị, hoàn 
toàn miễn phí. 


5. Pháp Tức tai: Tất cả mọi tai ương, họa hại đều được ngăn ngừa, tránh 
khỏi. Chăng hạn có ai đó rơi xuống biển, nhưng nếu người đó tụng 
chú Lăng Nghiêm, chắc chắn sẽ tránh được tai họa,tức là rơi tõm 
xuống biển nhưng không chết chìm. Có thể quý vị ở trong con tàu lẽ 
ra phải chìm, nhưng quý vị tụng thần chú này, tàu sẽ không chìm. 
Hoặc có thể đi trên chiếc máy bay hỏng hóc, nhưng nếu tụng chú 
Lăng Nghiêm, máy bay cũng sẽ hạ cánh an toàn. Tôi xin kế một câu 


Trang 22 


chuyện thật khó tin, lần đó tôi đi từ Miến Điện sang Thái Lan, đường 
bay lúc đó rất nguy hiểm. Nhưng suốt cuộc hành trình, máy bay chắng 
có dấu hiệu gì là bất ồn, và chuyến đi hết sức bình yên, thuận lợi. 
Ngay cả viên phi công cũng lấy làm lạ: “7ại sao chuyến bay lại được 


êm xuôi như thế?”. Anh ta không biết trong suốt chặng đường đó đã 
có Thiện thần, Bát bộ Thiên long, và cả chư Phật, các Bồ tát, cùng hộ 
trì chuyên bay được an toàn, thuận lợi. 


Đấy là cách hành pháp Trừ họa (Tức tai). Khi có một sự cố xảy ra, nó có thê 
hóa lớn thành bé, và họa bé cũng dê dàng biên mật. Thường, khi sự cô xảy 
ra, nó sẽ có “báo động nhưng không nguy hiêm” - nêu quý vị tụng chú Lăng 


Nghiêm. 


Lợi ích của chú rất lớn, cho dù có bỏ ra vài năm giảng giải cũng 
không dứt. Ở đây, tôi chỉ nói qua vài pháp và ý nghĩa của pháp ây thôi. 


_—-O0O--- 


THÂN CHÚ PHẬT ĐÁẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


0T. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
998 
085. 
09. 


ĐỆ NHẤT 
Nam-mô tát đát tha 
Tô già đa da 
A ra ha để 
Tam-miệu tam bồ-đà tỏa 
Nam mô tát đát tha 
Phật đà cu tri sắc ni sam 
Nam-mô tát bà 
Bột đà bột địa 


Tát đa bệ tệ 


Trang 23 


10. 
IT. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
522 
cội 
24. 
2Ò: 
26. 
Z7. 
28. 
ĐÁ 
30. 
Si, 
S2; 


Nam-nmô tát đa nằm 

Tam-miệu tam bồ đà 

Cu tri nằm 

Ta xá ra bà ca 

Tăng giả nằm 

Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nắm. 
Nam-mô tô lô đa ba na nằm. 


Nam-mô ta yêt rị đà dà di nâm. 


Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nâm. 


Tam-miệu dà ba ra 

Đề ba đa na nắm. 
Nam-mô đề bà ly sắc nỏa. 
Nam-mô tất đà da 

Tỳ địa da 

Đà ra ly sắc nỏa. 

Xá ba noa 

Yết ra ha 

Ta ha ta ra ma tha nằm 
Nam-mô bạt ra ha ma ni 
Nam-mô nhơn dà ra da 
Nam-mô bà dà bà đề 

Lô đà ra da. 


Ô ma bát đề 


Trang 24 


34. 
34. 
35, 
36. 
37. 
38. 
30, 
40. 
AI. 
42. 
43. 
AA. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
51, 
52. 
543. 
54. 
55, 


Ta hê dạ da. 

Nam-mô bà đà bà để 

Na ra dả 

Noa da 

Bàn dá ma ha tam mộ đà da 
Nam-mô tắt yết rị đa da 
Nam-mô bà dà bà để 

Ma ha ca ra da 

Địa rỊ bác lặc na 

Dà ra tỳ đà ra 

Ba noa ca ra da. 

A địa mục đề 

Thị ma xá na nê 

Bà tất nê 

Ma đát rỊ dà noa 

Nam-nô tất yết rị đa da 
Nam-mô bà đà bà để 

Đa tha dà đa câu ra da 
Nam-mô bát đầu ma câu ra da. 
Nam-mô bạc xà ra câu ra da. 
Nam-mô ma ni câu ra da 
Nam-mô dà xà câu ra da 


Nam-mô bà đà bà để 


56. 
St 
58. 
SIÃ 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
70. 
AI 
VI 
VKT 
74. 
Pin? 
76. 
"hÚ 
TỐ, 


Đề rỊ trà 

Du ra tây na. 

Ba ra ha ra noa ra xà da 
Đa tha dà đa da 
Nam-mô bà dà bà đề 
Nam-mô A di đa bà da 
Đa tha dà đa da 

A ra ha đế. 

Tam-miệu tam bồ đà da 
Nam-mô bà dà bà đề 

A sô bệ da 

Đa tha dà đa da 

A ra ha để 

Tam-miệu tam-bồ đà da 
Nam-mô bà dà bà đề 
Bệ xa xà da 

Câu lô phệ trụ rỊ da 
Bác ra bà ra xà da 

Đa tha dà đa da. 
Nam-mô bà dà bà đề 
Tam bồ sư bí đa 

Tát lân nại ra lặc xà da 


Đa tha dà đa da 


Trang 26 


79. 
ö0. 
61. 
Š2. 
63. 
$4. 
85. 
S6. 
Š7. 
68. 
69. 
90. 
91. 
DĐ, 
93. 
94. 


A ra ha để 

Tam-miệu tam-bồ đà da 
Nam-mô bà dà bà đề 
Xá kê dã mẫu na duệ 
Đa tha dà đa da 

A ra ha để 

Tam-miệu tam-bồ đà da 
Nam-mô bà dà bà đề 
Lặc đát na kê đô ra xà da 
Đa tha dà đa da 

A ra ha để 

Tam-miệu tam-bồ đà da 
Đề biều 

Nam-nô tát yết rị đa 

Ê đàm bà dà bà đa 


Tát đác tha dà đô 


sắc nI sam 


95. 
06. 
97. 
98. 
099. 


Tát đác đa bát đác lam 
Nam-mô a bà ra thị đam 
Bác ra để 

Dương kỳ ra 


Tát ra bà 


100. Bộ đa yết ra ha 


Trang 27 


101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
III. 
112. 
113. 
114. 
115. 
11ó. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
|Ệ2295 
123. 


Ni yết ra ha 

Yết ca ra ha ni 
Bạt ra bí địa da 
Sắt đà nễ 

A ca ra 

Mật rị trụ 

Bát rị đác ra da 
Nảnh yết rị 

Tát ra bà 

Bàn đà na 

Mục xoa ni 

Tát ra bà 

Đột sắc tra 

Đột tắt phạp 

Bát na nề 

Phạt ra ni 

Giả đô ra 

Thất đề nằm 

Yết ra ha 

Ta ha tát ra nhã xà 
Tỳ đa băng ta na yết rị 
A sắc tra băng xá đế nắm 


Na xoa sát đác ra nhã xà 


Trang 28 


124. 
125. 
126. 
|P278 
128. 
129. 
150. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
156. 
137. 
138. 
159. 


Ba ra tát đà na yết rị 

A sắc tra nằm 

Ma ha yết ra ha nhã xà 
Tỳ đa băng tát na yết rị 
Tát bà xá đô lô 

Nể bà ra nhã xà 

Hô lam đột tất phạp 
Nan giá na xá ni 

Bí sa xá 

Tất đác ra 

A kiết ni 

Ô đà ca ra nhã xà 

A bát ra thị đa câu ra 
Ma ha bác ra chiến trì 
Ma ha điệp đa 


Ma ha đề xà 


140 Ma ha thuế đa xà bà ra 


l4I. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 


Ma ha bạt ra bàn đà ra 
Bà tất nề 

A rị da đa ra 

Tỳ rị câu tri 

Thệ bà tỳ xà da 


Bạt xà ra ma lê đê 


Trang 29 


147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
l5”, 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
1ó6. 
167. 
168. 
169. 


Tỳ xá lô đa 

Bột đăng dõng ca 

Bạt xà ra chế hắt na a giá 
Ma ra chế bà 

Bát ra chất đa 

Bạt xà ra thiện trì 

Tỳ xá ra giá 

Phiến đa xá 

Bệ để bà 

Bồ thị đa 

Tô ma lô ba 

Ma ha thuế đa 

A rị da đa ra 

Ma ha bà ra a bác ra 
Bạt xà ra thương yết ra chế bà 
Bạt xà ra câu ma rỊ 
Câu lam đà rỊ 

Bạt xà ra hắt tát đa giá 
Tỳ địa da 

Kiền đá na 

Ma rỊ ca 

Khuất tô mẫu 


Bà yết ra đá na 


Trang 30 


170. Bệ lô giá na 

171. Câu rị da 

172. Dạ ra thô 

173. Sắc ni sam 

174. Tỳ chiếc lam bà ma nỉ giá. 
175. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà. 
176. Lồ xà na 

171. Bạt xà ra đốn trỉ giá 

178. Thuế đa giá 

179. Ca ma ra 

180. Sát sa thị 

181. Ba ra bà. 

182. E để di để 

183. Mẫu đà ra 

184. Yết noa. 

185. Ta bệ ra sám 

1&6. Quật phạm đô 


187 Ấn thô na mạ mạ tỏa. 


——-O0O--- 


ĐỆ NHỊ 
188. Ô Hồng 


Trang 3l 


189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
Z1 le 


Rị sắc yết noa 

Bác lặc xá tất đa 
Tát đác tha 

Già đô sắc ni sam 
Hồ hồng đô lô ung 
Chiêm bà na 

Hồ hồng đô lô ung 
Tất đam bà na 

Hồ hồng đô lô ung 
Ba ra sắc địa da 
Tam bác xoa 

Noa yết ra 

Hồ hồng đô lô ung 
Tát bà dược xoa 
Hắt ra sát ta 

Yết ra ha nhã xà 
Tỳ đẳng băng tát na yết ra 
Hồ hồng đô lô ung 
Giả đô ra 

Thi để nắm 

Yết ra ha 

Ta ha tát ra nằm 


Tỳ đằng băng tát na ra 


Trang 32 


ĐÀ 
213. 
214. 
215. 
216. 
ĐÀ 
218. 
219. 
220. 
522 
2000: 
223. 
2t 
21a 
226. 
0/713 
2b 
220: 
230. 
Ôi Lệ 
2021 


Hồ hồng đô lô ung 
Ra xoa 

Bà già phạm 

Tát đác tha 

Già đô sắc ni sam 
Ba ra điểm 

Xà kiết rị 

Ma ha ta ha tát ra 
Bột thọ ta ha tát ra 
Thất rị sa 

Câu tri ta ha tát nê 
Đề lệ a tệ đề thị bà rị đa 
Tra tra anh ca 

Ma ha bạt xà lô đà ra 
Đề rị bồ bà na 

Man trà ra 

Ô hồng 

Ta tất đế 

Bạt bà đô 

Mạ mạ 


An thô na mạ mạ tỏa. 


——-O0O--- 


Trang 33 


52 
234. 
#4012 
236. 
SN 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
231; 
SI VI 
TOài 


ĐẸ TAM 
Ra xà bà dạ 
Chủ ra bạt dạ 
A kỳ ni bả dạ 
Ô đà ca bà dạ 
Tỳ xa bà dạ 
Xã tát đa ra bà dạ 
Bà ra chước yết ra bà dạ 
Đột sắc xoa bà dạ 
A xá nề bà đạ 
A cara 
Mật rị trụ bà dạ 
Đà ra ni bộ di kiếm 
Ba già ba đà bà dạ 
Ô ra ca bà đa bà dạ 
Lặc xà đàn trà bà dạ 
Na dà bà dạ 
Tỳ điều đát bà dạ 
Tô ba ra noa bà dạ 
Dược xoa yết ra ha 
Ra xoa tư yết ra ha 


Tất rị đa yết ra ha 


Trang 34 


254. 
235i 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
277 lộ 
1: 
5/167 
274. 
“hỜi 
276. 


Tỳ xá giá yết ra ha 
Bộ đa yết ra ha 

Cưu bản trà yết ra ha 
Bồ đơn na yết ra ha 
Ca tra bổ đơn na yết ra ha 
Tất kiền độ yết ra ha 
A bá tất ma ra yết ra ha 
Ô đàn ma đà yết ra ha 
Xa dạ yết ra ha 

Hê rị bà để yết ra ha 
Xá đa ha rị nằm 

Yết bà ha rị nằm 

Lô địa ra ha rị nằm 
Mang ta ha rị nằm 
Mê đà ha rị nằm 

Ma xà ha rị nằm 

Xà đa ha rỊ nữ 

Thị tỷ đa ha rị nằm 
Tỳ đa ha rị nằm 

Bà đa ha rị nằm 

A du giá ha rỊ nữ 
Chất đa ha rị nữ 


Đê sam tát bệ sam 


Trang 35 


227 8 
278. 
2U, 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
S4 2E 
BÀ BI 
294. 
ĐÀ) b 
296. 
20 1ì 
298. 
299. 


Tát bà yết ra ha nằm 
Tỳ đà dạ xà 

Sân đà dạ di 

Kê ra dạ di 

Ba rỊ bạt ra giả ca 
Hắt rị đởm 

Tỳ đà dạ xà 

Sân đà dạ di 

Kê ra dạ di 

Trà diễn ni 

Hắt rị đởm 

Tỳ đà dạ xà 

Sân đà dạ di 


Kê ra dạ di 


Ma ha bát du bát đác dạ 


Lô đà ra 

Hắt rị đởm 
Tỳ đà dạ xà 
Sân đà dạ di 
Kê ra dạ di 
Na ra dạ noa 
Hắt rị đởm 


Tỳ đà dạ xà 


Trang 36 


300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
S0 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 


Sân đà dạ di 

Kê ra dạ di 

Đát đỏa dà lô trà tây 
Hắt rị đởm 

Tỳ đà dạ xà 

Sân đà dạ di 

Kê ra dạ di 

Ma ha ca ra 

Ma đắc rị già noa 
Hắt rị đởm 

Tỳ đà dạ xà 

Sân đà dạ di 

Kê ra dạ di 

Ca ba rỊ ca 

Hắt rị đởm 

Tỳ đà dạ xà 

Sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di 

Xà dạ yết ra 

Ma độ yết ra 

Tát bà ra tha ta đạt na 
Hắt rị đởm 


Tỳ đà dạ xà 


Trang 37 


323. 
324. 
322. 
326. 
Si 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 


sân đà dạ di 
Kê ra dạ di 
Giả đốt ra 
Bà kỳ nễ 
Hắt rị đởm 
Tỳ đà dạ xà 
Sân đà dạ di 


Kê ra dạ di 


Tỳ rị đương hất rị tri 
Nan đà kê sa ra 


Dà noa bác đê 


Sách hê dạ 
Hắt rị đởm 
Tỳ đà dạ xà 
Sân đà dạ di 


Kê ra dạ di 


Na yêt na xá ra bà noa 


Hắt rị đởm 
Tỳ đà dạ xà 
Sân đà dạ di 
Kê ra dạ di 
A-la-hán 


Hât rị đởm 


Trang 38 


359. 
360. 
361. 
362. 
363. 


364. 


. Tỷ đà dạ xà 

. Sân đà dạ di 

. Kê ra dạ di 

. Tỷ đa ra dà 

. Hất rị đởm 

. Tỷ đà dạ xà 

. Sân đà đạ di 

. Kê ra dạ di 

. Bạt xà ra ba nề 
. Câu hê dạ câu hê dạ 
. Ca địa bát để 

. Hất rị đởm 


. Tỳ đà dạ xà 


Sân đà dạ di 
Kê ra dạ di 

Ra xoa vỏng 
Bà dà phạm 


Ấn thô na mạ mạ tỏa 


_—-O0O--- 


ĐỆ TỨ 


Bà dà phạm 


Trang 39 


365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
Si, 
376. 
lý GÀ 
378. 
379. 
380. 
361. 
382. 
S°b, 
384. 
385. 
386. 
387. 


Tát đác đa bát đác ra 
Nam-mô tý đô đề 

A tất đa na ra lặc ca 

Ba ra bà 

Tất phổ tra 

Tỳ ca tát đác đa bát để rị 
Thập Phật ra thập Phật ra 
Đà ra đà ra 

Tần đà ra tần đà ra 

Sân đà sân đà 

Hồ hồng hồ hồng. 

Phần tra phấn tra phắn tra phấn tra phấn tra. 
Ta ha 

Hê hê phấn 

A mâu ca da phấn 

A ba ra đề ha da phấn 
Ba ra bà ra đà phấn 

A tổ ra 

Tỳ đà ra 

Ba ca phân 

Tát bà đề bệ tệ phấn 

Tát bà na dà tệ phấn 


Tát bà được xoa tệ phấn 


Trang 40 


388. 
380, 
390. 
301. 
302. 
303, 
304. 
305, 
306. 
307. 
398. 
300, 
400. 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 


Tát bà kiền thát bà tệ phấn 
Tát bà bổ đơn na tệ phấn 


Ca tra bồ đơn na tệ phấn 


Tát bà đột lang chỉ đề tệ phấn. 


Tát bà đột sáp tỷ lê 

Hất sắc đề tệ phấn 

Tát bà thập bà lê tệ phấn 
Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn 
Tát bà xá ra bà noa tệ phấn. 
Tát bà địa đề kê tệ phấn 

Tát bà đát ma đà kê tệ phấn 
Tát bà tỳ đà da 

Ra thệ giá lê tệ phấn 

Xà dạ yết ra 

Ma độ yết ra 

Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn. 
Tỳ địa dạ 

Giá lê tệ phấn 

Giả đô ra 

Phược kỳ nề tệ phần 

Bạt xà ra 

Câu ma rỊ 


Tỳ đà dạ 


Trang 4l 


411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
411. 
418. 
419, 
420. 
421. 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
421. 
428. 
429. 
430. 
431. 
432. 
433. 


La thệ tệ phấn 
Ma ha ba ra định dương 


Xoa kỳ rị tệ phân 


Bạt xà ra thương yết ra đạ 


Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn 


Ma ha ca ra dạ 


Ma ha mạt đát rỊ ca noa 


Nam-mô ta yết rị đa da phấn. 


Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn 


Bột ra ha mâu ni duệ phân 


A kỳ ni duệ phân 

Ma ha yết rị đuệ phấn 
Yết ra đàn tri đuệ phân 
Miệc đát rỊ duệ phần 
Lao đát rị duệ phấn 


Giá văn trà duệ phần 


Yết la ra đác rị duệ phấn. 


Ca bát rị duệ phấn 
A địa mục chất đa 
Ca thi ma xá na 
Bà tư nê duệ phấn 
Diễn kiết chất 


Tát đỏa bà tỏa 


Trang 42 


434. Mạ mạ ấn thô na mạ mạ tỏa. 


435. 
436. 
431. 
438. 
439. 
440. 
AI. 
442. 
443. 
A44. 
A45. 
A46. 
A1. 
448. 
449. 
450. 
451. 


——-O0O--- 


ĐỆ NGŨ 


Đột sắc tra chất đa 
A mạt đác rị chất đa 
Ô xà ha ra 

Dà ba ha ra 

Lô địa ra ha ra 

Ta bà ha ra 

Ma xà ha ra 

Xà đa ha ra 

Thị tỉ đa ha ra 

Bạt lược dạ ha ra 
Kiền đà ha ra 

Bồ sử ba ha ra 

Phả ra ha ra 

Bà tả ha ra 

Bát ba chất đa 

Đột sắc tra chất đa. 


Lao đà ra chất đa 


Trang 43 


452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
451. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
461. 
468. 
469. 
470. 
471. 
412. 
473. 
47A. 


Dược xoa yết ra ha 
Ra sát ta yết ra ha 

Bề lệ đa yết ra ha 

Tỳ xá giá yết ra ha 
Bộ đa yết ra ha 

Cưu bàn trà yết ra ha 
Tất kiền đà yết ra ha 
Ô đát ma đà yết ra ha 


Xa dạ yết ra ha 


A bá tất ma ra yết ra ha. 


Trạch khê cách 

Trà kỳ ni yết ra ha 
Rị Phật để yết ra ha 
Xà di ca yết ra ha 
Xá câu ni yết ra ha 
Lao đà ra 

Nan địa ca yết ra ha 
A lam bà yết ra ha 
Kiền độ ba ni yết ra ha 
Thập phạt ra 

Yên ca hê ca 

Trị đề dược ca 


Đát lệ để được ca 


Trang 44 


475. 
476. 
471. 
478. 
479. 
460. 
461. 
482. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
488. 
469. 
490. 
491. 
492. 
493. 
494. 
495. 
496. 
497. 


Giả đột thác ca 

Ni đề thập phạt ra 

Tỉ sam ma thập phạt ra 
Bạt để ca 

Tỷ để ca 

Thất lệ sắc mật ca 

Ta nề bát để ca 

Tát bà thập phạt ra 
Thất lô kiết đề 

Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm 
A ÿ lô kiềm 

Mục khê lô kiềm 

Yết rị đột lô kiềm 

Yết ra ha 

Yết lam yết noa du lam 
Đản đa du lam 

Hắt rị dạ du lam 

Mạt mạ du lam 

Bạt rị thất bà du lam 
Tỷ lật sắc tra du lam 

Ô đà ra du lam 

Yết tri du lam 


Bạt tất đề du lam 


Trang 45 


498. 
499. 
500. 
501. 
502. 
503. 
504. 
505. 
506. 
507. 
506. 
509. 
5310. 
511. 
31; 
513. 
514. 
S12. 
516. 
517. 
518. 
5319. 
520. 


Ô lô du lam 
Thường dà du lam 
Hắc tất đa du lam 
Bạt đà du lam 

Ta phòng án dà 
Bát ra trượng dà du lam 
Bộ đa tỷ đa trà 
Trà kỳ ni 

Thập bà ra 

Đà đột lô ca 

Kiến đốt lô kiết tri 
Bà lộ đa tỳ 

Tát bát lô 

Ha lăng già 

Du sa đát ra 

Ta na yết ra 

Tỳ sa dụ ca 

A kỳ m 

Ô đà ca 

Mạt ra bệ ra 

Kiến đa ra 

A cara 


Mật rị đốt 


Trang 46 


322. 
S25: 
524. 
222: 
526. 
321. 
528. 
220: 
530. 
531. 
532. 
533. 
534. 
3Ó”: 
536. 
337: 
538. 
539. 
540. 
541. 
542. 
543. 


Đát liễm bộ ca 
Địa lật lặc tra 

Tỷ rị sắc chất ca 
Tát bà na câu ra 
Tứ dẫn dà tệ 

Yết ra rị được xoa 
Đác ra sô 

Mạt ra thị 

Phệ để sam 

Ta bệ sam 

Tất đát đa bát đác ra 
Ma ha bạt xà lô 
Sắc ni sam 

Ma ha bát lặc trượng kỳ lam 
Dạ ba đột đà 

Xá dụ xà na 

Biện đát lệ noa 
Tỳ đà da 

Bàn đàm ca lô di 
Đề thù 

Bàn đàm ca lô di 
Bát ra tỳ đà 


Bàn đàm ca lô di 


Trang 47 


544. Đát điệt tha 
545. Án 
546. A na lệ 
547. Tỳ xá đề 
548. Bệ ra 
549. Bạt xà ra 
550. Đà rị 
551. Bàn đà bàn đà nề 
552. Bạt xà ra bán ni phấn 
553. Hồ hồng đô lô ung phấn 
554. Ta bà ha. 
Kinh văn: 

A Nan, những câu vi diệu, những kệ bí mật Tát đát đa, bát đát ]a 
của hóa thân từ hào quang nơi đỉnh Phật, sinh ra tât cả các Phật khắp 
mười phương. Thập phương Như Lai nhân chú tâm này mà được thành 
vô thượng chánh biên tri giác. 

Giảng giải: 

A Nan, những câu vi diệu, những kệ bí mật Tát đát đa, bát đát la 
của hóa thân từ hào quang nơi đỉnh Phật. Trước câu “Tát đát đa, bát đát 
la” còn có hai chữ Ma ha — nghĩa là lớn. Hán dịch: Đại bạch tán cái, tức 
Lọng trăng lớn. Cái lọng này có bao trùm các chúng sịnh trong ba ngàn đại 
thiên thê giới. “Kệ” là đoạn lặp lại (trùng tụng). Chú là mật ngữ, gôm nhiêu 
câu nôi tiêp nên gọi là kệ bí mật. 


Bài chú này sinh ra tất cả các Phật khắp mười phương. Do đó, chú 
Lăng Nghiêm còn gọi là “mẹ của chư Phát ”. 


Thập phương Như Lai nhân chú tâm này mà được thành vô 
thượng chánh biên tri giác. Do chú Lăng Nghiêm mà các Đức Phật được 


Trang 48 


chánh biến tri. Chánh biến tri là sự biết từ tâm ứng khởi với mật pháp, cũng 
tức là mật pháp xuât hiện từ tâm. 


Kinh văn: 


Mười phương Như Lai nắm chú tâm này, trấn áp các ma, chế 
phục các ngoại đạo. 


Giảng giải: 

Tâm chú, tức chú Lăng Nghiêm, được tuyên thuyết từ hóa thân Phật 
ngồi trên sen báu trong ánh hào quang từ đỉnh Phật Thích Ca. Mười phương 
Như Lai nắm chú tâm này, trấn áp các ma, chế phục các ngoại đạo. Đấy 


là tâm chú, và là tâm chú của các Phật nên các Thiên ma và hàng ngoại đạo 
tà kiên đêu sợ hãi lánh xa thân chú này. 


Kinh văn: 


Mười phương Như Lai hành tâm chú này, ngôi tòa sen báu, ứng 
hiện trong các cõi nước như sô vỉ trần. 


Giảng giải: 

Mười phương Như Lai hành tâm chú này. Nhờ vào thần chú, tức 
uy lực của tâm chú, và ngôi tòa sen báu rât nhiêu hoa. Ứng hiện trong các 
cối nước như sô vỉ trần. Hóa thân Như Lai thị hiện trong khắp các cõi nước 
nhiêu như sô vi trân, đây là uy lực của tâm chú Lăng Nghiêm. 


Kinh văn: 


Mười phương Như Lai, ngậm tâm chú này, nơi cõi nước như số vi 
trần, chuyên bánh xe pháp lớn. 


Giảng giải: 


Khi mười phương Như Lai, nơi cõi nước như số vi trần, chuyển 
bánh xe pháp lớn, thảy đêu nhờ vào thân chú, và ngậm tâm chú này. 


Kinh văn: 
Mười phương Như Lai giữ tâm chú này, có thể nơi mười phương 


xoa đảnh thọ ký. Tự mình quả vị chưa thành, cũng có thể nơi mười 
phương mong nhờ Phật thọ ký. 


Trang 49 


Giảng giải: 

Mười phương Như Lai giữ tâm chú này, tiếp thụ và giữ tâm chú, có 
thể nơi mười phương xoa đẳảnh thọ ký, mọi người được dự báo sẽ được 
thành Phật. Tự mình quả vị chưa thành, cũng có thể nơi mười phương 
mong nhờ Phật thọ ký. Nếu các ông chưa có quả vị, Phật cũng sẽ xoa lên 
đầu các ông và dự báo sẽ thành Phật. 


Kinh văn: 


Mười phương Như Lai nương tâm chú này, có thể nơi mười 
phương cứu vớt các khổ, như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mù, điếc, 
ngọng, câm; các khổ oán tắng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí 
thạnh, các nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát; nạn giặc nạn binh, 
nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, những đói, khát, bằần cùng liền 
đươc tiêu tán. 


Giảng giải: 


Mười phương Như Lai nương tâm chú này, có thể nơi mười 
phương cứu vớt các khô. 


Sinh 
. Tuổi già 

Đau bệnh 

Chết 

._ Yêu nhau phải xa cách. 

Phải gần gũi với người mình oán ghét. 

. Cầu chăng được. 

Khổ do thân tâm (năm ấm) sinh trưởng quá mạnh. 


%œ mì Ơ P0 Bm 


Ngoài ra còn có tám nôi khô khác: 


Khô của địa ngục 

Khô của quỷ đói 

Khổ của loài vật 

Khổ vì đui, điếc, hoặc câm 

Khổ vì sinh nơi Bắc câu ly châu 

Khổ vì sinh vào lúc thế gian không có Phật 

Khổ vì tranh luận tri thức và khả năng trong thế gian 


CC cự j6 


Trang 50 


8. Khô vì tái sinh vào cõi trời thọ mạng quá lâu dài. 


Chúng sinh trong cõi Bắc câu ly châu (Uttarakuru) có thọ mạng rất 
lâu, đời sống trung bình cả ngàn tuổi. Cư dân nơi đây rất an lạc, bình đăng: 
khổ ở đây là không được thấy Phật, nghe pháp, hoặc có được Tăng giả. Do 
đó, sống ở đó cũng là một trong tám nỗi khô. Sự thật, chúng sinh nơi các cõi 
trời, mặc dù có thọ mạng lâu đài, nhưng nếu không gặp được Tam bảo thì 
cũng xem là khô vậy. 


“Tranh luận về tri thức và khả năng trong thể gian” bao hàm nhiều 
lĩnh vực kiên thức khác nhau, chăng hạn phạm khoa học. Họ cô găng trình 
bày, giải thích những nguyên tắc vô nguyên tắc, và lý do thì không đâu vào 
đâu. 


Như là địa ngục, nga quỷ, súc sanh, mù, điệc, ngọng, câm đêu 
thuộc tám nôi khô. 


Các khổ oán tắng hội. Quý vị không ưa người nào đó và muốn tránh 
đi, tìm nơi khác, nhưng rồi lại gặp phải người đáng chán như trước đó. Hoặc 
như ái biệt ly, quý vị đặc biệt yêu thích người nào, nhưng vì hoàn cảnh bắt 
buộc phải xa lìa họ. Cầu bắt đắc là tìm không được điều như ý, tâm sinh ra 
thất VỌnØ, khổ não. Ngũ âm xí thạnh. Năm âm là sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, khi thịnh thì bừng lên như lửa cháy. 


Các nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát, có thể đó là sự đột tử, 
hoặc tai nạn xe cộ, hoặc bị sát hại...Những khổ khác như nạn giặc nạn 
binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, những đói, khát, bần cùng 
liền đươc tiêu tán. 


Kinh văn: 


Mười phương Như Lai theo tâm chú này, có thể nơi mười phương 
phụng sự các thiện tri thức, trong bôn uy nghỉ cúng dùng được như ý, 
trong pháp hội hắng sa Như Lai, được suy tôn là Đại pháp vương tử. 


Giảng giải: 


Mười phương Như Lai theo tâm chú này, có thể nơi mười phương 
phụng sự các thiện tri thức. Các bậc thiện tri thức đều được cúng đường và 
phụng sự. Trong bốn uy nghỉ cúng dùng được như ý, khi hành lễ Tam 
bảo, họ đều thực hiện theo đúng pháp. Trong pháp hội hằng sa Như Lai, 
được suy tôn là Đại pháp vương tử. trong pháp hội hằng sa Như Lai, 


Trang 5Ĩ 


được suy tôn là Đại pháp vương tử. Đấy là những môn đồ ưu việt của Đức 
Phật. 


Kinh văn: 


Mười phương Như Lai dùng tâm chú này, có thể nơi mười 
phương nhiêp thụ các thân nhân, khiên cho các hàng Tiêu thừa nghe 
kinh được tạng bí mật, chăng sinh lòng kinh sợ. 


Giảng giải: 


Mười phương Như Lai dùng tâm chú này, có thể nơi mười 
phương nhiếp thụ các thân nhân. Đức Phật có sau loại quyến thuộc, đấy là 
những người đầu tiên học đạo và được gần gũi Phật. Tại sao khi Đức Phật 
Thích Ca thành đạo xong, Ngài liền đi đến vườn Nai để gặp lại năm vị Tỳ 
kheo? Những vị Tỳ kheo ây nguyên là quyến thuộc của Phật từ trong đời quá 
khứ và trong đời hiện tại. Họ đều được Phật dạy. Khiến cho các hàng Tiểu 
thừa, đấy là những quyến thuộc của họ chìm đắm trong các pháp Tiểu thừa, 
nghe kinh được tạng bí mật, chẳng sinh lòng kinh sợ. Khi được nghe tạng 
bí mật của Phật, tức giáo pháp Đại thừa, họ sẽ không còn sợ hãi. 


Kinh văn: 

Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, thành đạo vô thượng, 
ngồi dưới cây Bồ đề, vào Đại Niết bàn. 
Giảng giải: 


Mười phương Như Lai tụng tâm chú này. Làm thế nào các Như Lai 
trong mười phương trở thành Phật? Đấy là do tụng tâm chú này. “Tụng” có 
nghĩa là lặp lại từ trí nhớ chứ không phải nhìn vào sách đọc. Thành đạo vô 
thượng, ngồi dưới cây Bồ đề và thành vị Phật vì tụng thận chú này và vào 
Đại Niết bàn. 


Kinh văn: 
Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ thì 
phó chúc pháp sự của Phật, được trụ trì rôt ráo, giới luật nghiêm tịnh, 


thảy đều được trong sạch. 


Giảng giải: 


Trang 52 


Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ thì 
phó chúc pháp sự của Phật, được trụ trì rốt ráo. Sau khi Phật vào Niết 
bàn, mọi người đều y theo pháp tu tập và phụng sự Phật pháp, giới luật 
nghiêm tịnh, thảy đều được trong sạch, nhờ vào uy lực của chú mà mọi 
người đều được trong sạch và trọn vẹn. 


Kinh văn: 


Nếu ta nói chú Phật đỉnh quang tụ Bát đát la này, từ sáng đến tối, 
các tiếng nối nhau, trong đó có những chữ, những cầu cũng không trùng 
điệp, trải qua kiếp sô như cát sông Hằng, rốt cùng không thể dứt hết. 


Giảng giải: 


Nếu ta nói chú Phật đỉnh quang tụ Bát đát la này, từ sáng đến tối, 
các tiếng nối nhau, trong đó có những chữ, những câu cũng không trùng 
điệp câu chú Bát đát la liên hệ với chú Lăng Nghiêm, đấy là chú kiên có, là 
chú Đại Bạch Tán Cái. Trải qua kiếp số như cát sông Hằng, rốt cùng 
không thể dứt hết. Tôi không sao giảng giải cho hết công đức và sự kỳ diệu 
của tâm chú Lăng Nghiêm được. 


Kinh văn: 

Chú này cũng gọi tên là Như Lai đảnh. 
Giảng giải: 

Chú này cũng gọi tên là Như Lai đảnh. Đấy là tên gọi của bài chú. 
Kinh văn: 

Hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi, phát lòng chí 
thành tu chứng quả A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bô-đê, nêu không trì 
chú này mà ngôi vào đạo tràng, mong muôn cho thân tâm xa rời được 
các ma sự thì không thê được. 

Giảng giải: 


Hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi vẫn bị vây hãm 
trong sáu nẻo luân hồi sanh tử, và phát lòng chí thành tu chứng quả A- 
nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ- đề, ông muôn đạt được quả vị A-nậu-đa-la 
tam-miệu-tam Bồ-đề. Nhưng nếu không trì chú này mà ngồi vào đạo 
tràng, mong muốn cho thân tâm xa rời được các ma sự thì không thể 


Trang 53 


được. Như ông muốn được thành A-la-hán hoặc muốn ngồi vào đạo tràng để 
thành Phật, thân tâm xa lìa ma sự nhiêu loạn mà không trì thân chú này thì 
không thê được. 


Kinh văn: 


A Nan, nếu trong các thế giới có các chúng sanh, tùy cõi nước 
mình sinh ra, như vỏ cây hoa, lá cây bối, hoặc như giấy trăng, thảm 
trắng, dùng để bên chép chú này, đựng trong túi thơm; nếu người đó tối 
tăm, tùng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên người, hoặc viết trong 
nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời, tất cả các thứ độc không thể hại 
được. 


Giảng giải: 


Đây là Luận về chức năng của chú. A Nan, nếu trong các thế giới có 
các chúng sanh. Chỉ chung cho các chúng sanh trong cõi này và tất cả các 
thế giới khác. Tùy cõi nước mình sinh ra, có thể đó là nước Mỹ, Anh, 
Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái, Miến Điện, Tích Lan, hoặc một 
khu vực nào khác. Họ có thê viết trên các loại như vỏ cây hoa, lá cây bối, 
hoặc như giấy trắng, thảm trắng, dùng để bên chép chú này. Vật liệu 
dùng đê viết không phải là vân đề quan trọng, và người ta có thê viết một 
cách cần thận, kính cân, hoặc viết tháo cho nhanh. Sau đó đựng trong túi 
thơm; nếu người đó tối tăm, tùng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên 
người, hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời, tất cả các 
thứ độc không thể hại được. Nếu người đó không có trí nhớ tốt, hoặc đầu 
óc mơ hồ không tụng chú được thuận lợi, họ có thê viết chú, cho vào túi nhỏ 
đeo bên người, hoặc treo trên tường nhà. Làm được vậy, người đó suốt đời 
không bị độc hại. 


Kinh văn: 

A Nan, nay ta vì ông tuyên lại chú này, cứu giúp trong thế gian 
được đại vô úy, thành tự trí xuât thê gian cho chúng sanh. 
Giảng giải: 


A Nan, nay ta vì ông tuyên lại chú này, tức là chú Lăng Nghiêm, 
cứu giúp trong thế gian được đại vô úy, thành tự trí xuất thế gian cho 
chúng sanh. Thực hiện trọn vẹn những mong muốn của các chúng sanh, 
nhưng quan trọng nhất là giúp mọi người được thành tựu trí xuất thế gian. 


Trang 54 


Kinh văn: 


Nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp, có 
người tự mình biết tụng, hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết 
những chúng sanh trì tụng như vậy, lửa sẽ không đốt được, nước không 
đắm được, các độc lớn độc nhỏ đều không hại được. 


Giảng giải: 


Nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp kê 
cả mọi người chúng ta nơi đây. Có người tự mình biết tụng, hoặc dạy 
người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh trì tụng như vậy, 
lửa sẽ không đốt được. Người đó có thê tụng chú theo trí nhớ, hoặc chỉ dạy 
cho người khác cũng theo trí nhớ. Người tụng chú theo trí nhớ hoặc đọc theo 
ghi chép, người đó sẽ không bị nạn lửa thiêu đốt, và nước không đắm 
được, các độc lớn độc nhỏ đều không hại được. 


Kinh văn: 


Như vậy, cho đến các hàng thiên, long, quỷ, thần, tinh, kỳ, ma, mị, 
có những chú dữ đều chẳng làm gì được. Tâm người ây được chính thụ, 
tất cả mọi chú trớ, yếm cô, thuốc độc, kim độc, ngần độc, những độc khí 
vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn, vào miệng người ây đều thành vị cam lộ. 


Giảng giải: 


Như vậy, cho đến các hàng thiên, long, quỷ, thần, tỉnh, kỳ, ma, mị, 
có những chú dữ đều chẳng làm gì được. Tất cả mọi loài ma quỷ đều dùng 
chú trớ. Có năm đoạn chú mà tôi đã nói qua, đó là: 


- _ Chr Two Ni 

-_ E]ya La 

- MiLilu 

-  Bwo L1 Dan La Ye 
-- Ning Jye L1. 


Biểu hiện cho năm phương, năm bộ và năm vị Phật. Đấy là “ngũ đại 
tâm chú ”. Quý vị không nên xem thường. Tâm chú ấy là của chư Phật trong 
năm phương, nó có công năng hủy diệt mọi chú trớ của các loài ma quỷ. 
Tâm người ấy được chính thụ. Khi quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị 
sẽ được chánh định. Tất cả mọi chú trớ, mọi chú thuật của Thiên ma và 


Trang 5Š 


quyến thuộc đều không thê gây hại cho quý vị. Vếm cổ, đây là một loài phù 
chú ở khu vực Đông Nam Trung Quốc, hoặc Đông Nam Châu Á như Miến 
Điện, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia và các nơi khác. Phù chú sử 
dụng gọi là “Cổ” (Làm cho mê hoặc, đờ đẫn), căn bản là chú thuật. Nếu quý 
vị ăn phải loài độc đó, quý vị hoàn toàn không lệ thuộc họ, phải làm những 
gì họ sai khiến, nếu chống lại chỉ có nước chết. Ở Australia, trong các vùng 
núi, có tôn giáo đã dùng chú thuật thu nhỏ đầu người cỡ quả trứng, và họ 
trưng bày như biểu hiện uy lực của phù thủy vậy. Trong thế giới mênh mông 
này có rất nhiều sự việc siêu nhiên. Quý vị đừng cho rằng mình không thấy 
thì đứt khoát không tin là nó có thực. Nếu ai đó không tin thì thực là ngu 
ngốc! Tại sao tôi lại nói vậy? Có nhiều sự việc quý vị không bao giờ nhìn 
thấy được, còn như muốn tìm hiểu, chứng kiến tận mắt rồi mới tin thì e là 
đến cuối đời mình cũng không biết được. Trước khi nước Mỹ tìm được tìm 
thấy, đã có người biết khu vực ấy là hiện hữu, nếu như quý vị gặp ai đó và 
cô găng giải thích rằng có một lục địa khác, cũng có núi có sông, có cư dân, 
thì chắc chắn họ sẽ không tin. Thế nhưng, cho dù họ có không tin từ xứ sở 
Mỹ vẫn hiện hữu ở nơi xa xôi kia. Cũng vậy, quý vị không tin vào những 
chuyện lạ vì cho là vô lý, nhưng thực sự không phải vậy. Chúng ta thường 
phủ nhận những gì mình không chứng kiến, căn bản là vì quý vị không nhận 
thức rõ về sự thực thế giới này. 


Một người bị yếm cô trù đập thì khó lòng thoát khỏi, còn như chống 
lại ắt sẽ chết. Sự độc hại của yếm cổ cùng với thuốc độc, kim độc, ngân 
độc, những độc khí vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn, vào miệng người ấy — 
tức những người tụng chú Lăng Nghiêm sẽ đều thành vị cam lộ. 


Nếu quý vị đề nghị: Tôi muốn thử nghiệm điều ấy. Quý vị vẫn chưa 
thực sự tụng chú Lăng Nghiêm, khi nào quý vị bắt tay thực hiện và thấy có 
hiệu quả kỳ diệu, khi ây chúng ta có thể thử nghiệm được; còn như chưa đạt 
đến độ ấy thì không nên. 


Kinh văn: 

TẤt cả ác tỉnh cùng với các quỷ thần, lòng dữ hại người, đối với 
người ây cũng không thê khởi lên niệm ác. Tân Na Dạ Ca và các quỷ 
vương khác, cùng với quyên thuộc, đêu nhận lây ân sâu, thường giữ gìn 


ủng hộ. 


Giảng giải: 


Trang 56 


Đoạn trước có nói về các loại độc khi vào miệng người trì tụng chú 
Lăng Nghiêm thì nó thành vị cam lồ. Căn bản là những loại độc đó đã biến 
đổi vị, sự biến đổi ấy là do người trì tụng chú Lăng Nghiêm. Tât cả ác tỉnh 
liên hệ với nhiều sao dữ như Trư Đầu và Bạch Hồ tinh, hoặc sao Tượng TI 
rất xấu, có thể gây chết người. Nhưng các loại sao ấy không thể gây hại, 
cùng với các quỷ thần, lòng dữ hại người. Có người nói họ không tin có 
quỷ. Họ không thấy nên không tin, nêu nhìn thấy, họ không thể không 
tin,cho dù có không muốn tin cũng phải tin thôi. Lòng dữ là một loại thuốc 
độc rất nguy hại, nhưng nó có ngâm vào tim một người trì chú Lăng Nghiêm 
cũng sẽ chăng gây hại gì, cho nên đối với người ấy cũng không thể khởi 
lên niệm ác. Sự độc hại trong tim người đó đã được chuyên hóa. 


Tần Na Dạ Ca (Vinayaka) được nói đến trong phần Bồ đề đạo tràng, 
đây là vị quỷ thần thường hiện thân mình người, đầu heo hoặc đầu voi, trông 
rất đữ dăn, xấu xí. Và các quỷ vương khác, cùng với quyến thuộc, đều 
nhận lẫy ân sâu, thường giữ gìn ủng hộ. Các quỷ vương và thần Hộ pháp 
thấm nhuằn lòng từ sâu xa của Phật trong quá khứ nên thảy đều ra sức gìn 
giữ, bảo hộ người tụng chú Lăng Nghiêm này. 


Kinh văn: 


A Nan, nên biết chú này thường có tám mươi bốn nghìn na do tha 
hăng sa câu chỉ chủng tộc Kim Cang Tạng vương Bồ tát. Môi mỗi đều 
có các chúng Kim Cang làm quyền thuộc, đêm ngày theo hầu. 

Giảng giải: 

Na do tha là một trong mười bốn số lớn nhất trong ngôn ngữ Sanskrit. 
Có người nói na do tha băng một tỉ tỉ, người khác cho là mười tỉ tỉ. Nhìn 
chung đó là con số rất lớn. Hằng sa câu chỉ tương đương một tỉ tỉ. Không chỉ 
Kim Cang Tạng vương Bồ tát hộ trì thần chú, mà các quyến thuộc của Kim 


Cang cũng đều tham gia bảo hộ. Đêm cũng như ngày luôn theo giúp người 
tụng chú Lăng Nghiêm. 


Lời nguyện của các Bồ tát như sau: 

- Nam mô mười phương Phật 

- - Nam mô mười phương Pháp 

- - Nam mô mười phương Tăng 

- Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni 

- _ Nam mô Phật đỉnh tối thăng thủ Lăng Nghiêm. 


Trang 57 


- Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. 
- Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát. 


Tám mươi bôn nghìn là chỉ sô lượng lớn, có nhiêu vô sô. Thực sự, 
không chỉ có Kim Cang Tạng Bồ tát và các quyên thuộc, mà còn rât nhiêu 
Bô tát khác cũng theo bảo hộ. 


Kinh văn: 


Giả như có chúng sanh với tầm tán loạn chứ không phải tam ma 
địa, tâm nhớ niệm trì chú này thì các Kim Cang Vương cũng thường 
theo bên thiện nam tử kia, huống hồ là người có tâm Bồ đề quyết định; 
các vị Kim Cang Tạng vương Bồ tát đó sẽ dụng tỉnh tâm thầm xúc tiễn 
phát huy thần thức. 


Giảng giải: 


Giả như có chúng sanh với tâm tắn loạn tư tưởng rời rạc, không tập 
trung được, chứ không phải tam ma địa (tâm niệm định chỉ), nhưng tâm 
nhớ niệm trì chú này, người ấy nhớ đọc chú Lăng Nghiêm của Phật, thì 
các Kim Cang Vương, các vị Bồ tát, cũng thường theo bên thiện nam tử 
kia, tức những người tâm tán loạn nhưng tụng thần chú này, huống hồ là 
người có tâm Bồ đề quyết định, người có tâm Bồ đề kiên cố sẽ được các vị 
Kim Cang Tạng vương Bồ tát đó sẽ dụng tỉnh tâm thầm xúc tiễn phát 
huy thần thức các Bồ tát sẽ âm thầm giúp đỡ và họ sẽ làm gì? Đấy là giúp 
quý vị phát huy trí tuệ, ý thức tản mạn của quý vị dần dần được tập trung và 
chú định, sau đó sẽ đạt được khả năng thiền tịnh. Sự gia hộ, giúp đỡ của các 
Bồ tát đều âm thầm, không thê thấy biết được. 


Kinh văn: 


Người ấy liền khi đó, tâm nhớ lại được tám mươi bốn nghìn Hằng 
hà sa kiệp rõ biêt khắp cùng, được không nghị hoặc. 


Giảng giải: 


Khi Kim ¡ Cang Tạng vương Bồ tát thầm ø1úp người ấy phát huy trí tuệ 
thì người ấy liền khi đó, tâm nhớ lại được tám mươi bốn nghìn Hằng hà 
sa kiếp rõ biết khắp cùng, được không nghị hoặc. Họ hiểu biết rất rõ 
những sự việc xảy ra trong suốt quá khứ rất lâu xa. Trí không còn nghi ngờ. 
Điều ấy có nghĩa họ được định trong đời sống quá khứ, biết những gì đã xảy 
ra trong quá khứ. 


Trang 58 


Kinh văn: 


Từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, đời đời người ấy đều 
không sinh vào các loại Dược Xoa, La Sát, Phú Đan Na, Ca Tra Phú 
Đan Na, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Già cùng các loài nga quỷ, có hình không 
hình, có tưởng, không tưởng, và những nơi dữ như thế. 


Giảng giải: 


Từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, tức là đến khi thành Phật. 
Đời đời người ấy đều không sinh vào các loại Dược Xoa. Họ vẫn còn tới 
lui sanh tử, nhưng không sanh vào các nẻo dữ như Dược Xoa (Yakshas), 
Tiệp Tật quỷ. Cũng không sinh vào La Sát (Rakshashas), một loài quỷ dữ 
ăn thịt người. Khi có người chết, loài quỷ này dùng bùa chú làm cho xác 
chết thành thịt tươi sống và ăn lấy. Họ cũng tránh phải vào đường Phú Đan 
Na (Putanas), xú ác quỷ. Nếu quý vị gặp phải loài quỷ này, quý vị sẽ phát 
sốt ngay. Người ấy cũng không sinh làm Ca Tra Phú Đan Na 
(Kataputanas), loài quỷ có mùi cực thối. Đấy là mùi hôi thối cực mạnh, chắc 
chắn là quý vị chưa từng biết đến. Nếu gửi phải sẽ bị nôn tháo tức khắc. Loài 
quy này cũng là nguyên nhân gây nên cảm sốt, cơn nóng sốt lên đến 120 độ 
hoặc cao hơn, sức nóng có thể đốt cháy cả xương người. 


Người đó không sinh làm Cưu Bàn Trà (Kumbhandas), còn gọi là 
quỷ bí đao, loài quỷ chuyên hút tinh khí người. Khi quý vị ngủ, chúng hiện 
đến và hút lấy tinh khí, làm cho tê liệt đi. Quý vị có mở mắt ra tìm thì cũng 
chẳng. động đậy hay nói năng gì được. Loài quỷ này rất hung dữ, chúng có 
thê giết người và hút lấy tỉnh lực. Nếu một người có dương khí thịnh, chúng 
quay sang hút âm khí. Thế nào là đương? Dương ở con người có nghĩa luôn 
luôn hạnh phúc, thực sự hanh phúc trong tự tánh của quý vị, đấy là kinh 
nghiệm cực hỷ trong tánh sở hữu. Còn như tự tánh của mình lúc nào cũng lo 
buôn, rầu rĩ, bị nhiều áp lực, luôn chịu nhiều đau khổ dày vò, thì đó là âm. 
Âm là thuộc tính của quỷ. Dương là thuộc tinh thần. Ưu thế của dương là 
tinh thần, ưu thế của âm là quỷ. Người tu học Phật có lực dương trong sạch 
và nhẹ nhàng. Đối với một người quá thịnh âm thì lực hắc ám. Người thiện 
họ có luồng khí trắng vây quanh, người xấu, ác thì quanh họ chỉ là hác ám, 
đen tôi. 


Người tụng thần chú này cũng không sinh làm Tỳ Xá Già...Tỳ Xá 
Già (Pishachas) là loài quỷ ăn khí huyết con người. Đây là loài quỷ cực hung 
ác không có chút lương thiện. Hầu hết, quỷ là loài xấu, là ác, nhưng trong số 


Trang 59 


cũng có quý nhân từ như Bồ tát, chăng hạn như quỷ vương ra sức trừng trị 
các quỷ khác. 


Họ không sinh vào cùng các loài nga quỷ. Đây là loại quỷ đói, có 
loài quỷ bụng rất to, có loài quỷ cô họng nhỏ như cây kim. Có hình, không 
hình, vài loại có thân hình, có loại không thể nhìn thấy — chúng không có 
thân hiện thực. Loài quỷ ấy vô hình nhưng có ý thức, chúng ta không thể 
thấy. Nhưng nếu quý vị có ngũ nhãn (năm loại mắt: Nhục nhãn, Thiên nhãn, 
Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn) và lục thông (sáu loại thần thông: Thiên 
nhãn thông, Thiên nhĩ thông...), ắt sẽ dễ dàng nhận thấy chúng. Có tưởng, 
không tưởng, có vài loại khả dĩ suy tưởng, có loại không thể nghĩ tưởng, 
chúng như gỗ, như đá. Và một người trì tụng chú Lăng Nghiêm sẽ không 
sinh vào những nơi dữ như thế, từ đời này cho đến đời sau, họ không bao 
giờ sinh vào các nơi có quỷ đói, hoặc các loài quỷ khác. 


Kinh văn: 


Thiện nam tử đó, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết, hoặc chép, hoặc 
đeo, hoạc giữ, hoặc dùng nhiêu cách cúng dường thân chú này thì kiệp 
kiêp không sinh vào các nơi bân cùng hạ tiện, không thê ưa thích. 


Giảng giải: 


Thiện nam tử đó, hoặc đọc chú từ sách, hoặc tụng theo trí nhớ, hoặc 
viết cần thận, hoặc chép, hoặc đeo bên mình người ấy, hoặc giữ lại trong 
nhà, hoặc dùng nhiều cách cúng dường thần chú này, cúng dường chú 
Lăng Nghiêm do Hóa thân Phật tuyên thuyết, tốt nhất là dùng các loại 
hương, hoa, đèn, nến, trái cây, Như vậy thì kiếp kiếp không sinh vào các 
nơi bần cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Tôi từng nói, nếu quý vị nhớ rõ 
chú Lăng Nghiêm, tức tâm trí thông thuộc từng câu chữ thì khi trì chú, quý 
vị sẽ vào được chánh định (SamadhI). Tụng đọc được một cách lưu loát, trôi 
chảy, ít nhất quý vị cũng có được sức khỏe trong bảy đời. Nếu quí vị liên tục 
tụng chú như vậy từ đời này đến đời sau, quý vị sẽ có sức khỏe trong bảy 
đời, hoặc bảy trăm, hoặc bảy nghìn, hoặc cả bảy triệu đời đều có được sức 
khỏe. Hắn nhiên cũng không phải là cố định như vậy. Khi quý vị muốn mình 
là người khỏe mạnh rất nhiên sẽ được. Có khi quý vị cảm thấy đầy đủ và hài 
lòng về chính mình, bởi vì các tỉ phú cũng có vẫn đề riêng của họ mà chúng 
ta không thích. Khi quý vị có thể thành Phật, và một khi đã thành Phật rồi thì 
chắng còn vấn đề gì. Đấy là: 


Trong trạng thái như nhiên bất động. 


Trang 60 


Người mãi luôn ngời sảng rỡ ràng. 


Một người trì chú và trân trọng bằng mọi cách sẽ không sinh vào các 
nẻo khô, không có ưa thích. Quý vị không thể sa vào các nẻo như vậy, cho 
dù có muốn cũng không được. Tại sao? Đấy là do chú Lăng Nghiêm thúc 
đây, nhắc nhở quý vị không được vào đường xấu, ác như thế. 


Kinh văn: 


Các chúng sinh đó, cho dù chính mình không tàm việc phúc, mười 
phương Như Lai có các công đức đêu ban cho những người như thê. 


Giảng giải: 


Các chúng sinh đó, tụng và trì chú Lăng Nghiêm, cho dù chính 
mình không tàm việc phúc, họ không bao giờ làm các việc thiện, hoặc có 
được niềm vui, khi ấy, mười phương Như Lai có các công đức đều ban 
cho những người như thế. Tại sao phải làm như vậy? Vì đó là những người 
tụng chú Lăng Nghiêm, hoặc đọc, hoặc biên chép. Họ không được may mắn, 
các Phật trong mười phương sẽ ban cho họ. 


Kinh văn: 


Do vậy, họ được trong những kiếp hằng sa A tăng kỳ không thể 
nói, không kế xiết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, vô lượng 
công đức nhóm lại như quả ác xoa, cùng một chỗ huân tu, hằng không 
phân tán. 


Giảng giải: 


Do vậy, họ được trong những kiếp hằng sa A tăng kỳ không thể 
nói, không kế xiết, thường cùng chư Phật. Hằng sa là cát sông Hằng, chỉ 
sô lượng rất nhiều. A tăng kỳ (Asamkhyeya) cũng là SỐ lượng lớn, có nghĩa 
vô số trong ngôn ngữ Sanskrit. Đồng sinh một chỗ, vồ lượng công đức 
nhóm lại như quả ác xoa, cùng một chỗ huân tu, hằng không phân tán. 
Sinh một chỗ không phải là cùng một nơi sinh, mà là sinh vào thời có Phật 
trong thế gian này. Một trong tám nỗi khổ là sinh trước hoặc sau khi có Phật. 
Sống vào thời có Phật tất sẽ có được vô vàn công đức. Quả ác xoa (amala), 
mỗi chùm có ba quả liền nhau, không hề tách riêng ra được. Cũng vậy, 
những người sống nơi Phật cũng sẽ ảnh hưởng sự tu dưỡng, họ không bao 
giờ xa rời khỏi Phật 


Trang 61 


Kinh văn: 


Vậy nên, có thể khiến cho người phá giới mà giới căn cũng được 
thanh tịnh; người chưa được giới, khiến cho được giới, người chưa tỉnh 
tấn, khiến cho tỉnh tấn, người không trí tuệ, khiến được trí tuệ, kẻ 
chắng thanh tịnh, chóng được thanh tịnh, kẻ chăng giữ trai giới, tự 
thành có trai giới. 


Giảng giải: 


Vậy nên, có thể khiến cho người phá giới mà giới căn cũng được 
thanh tịnh, ngay cả người phá giới cũng được giới trở lại nếu như người đó 
thật lòng trì tụng chú Lăng Nghiêm hằng ngày. Về căn bản, người nào phá 
giới sẽ không được cứu độ, nhưng nêu tụng chú này thì giới căn sẽ được 
thanh tịnh. Tụng ở đây không có nghĩa là đọc tụng cho qua, mà tâm ý quý vị 
phải hoàn toàn tịnh chỉ khi trì chú như tôi đã nói qua. Khi chú khởi từ tâm và 
quay trở về tâm quý vị, điều đó có nghĩa là: 


Tâm chú 
Tâm của chú 
Tâm của chú 
Tâm chú 


Chú và tâm của quý vị trở thành một. Không có sự phân biệt đôi 
đường. Quý vì đừng quên, đấy là sự tự tụng Quý vị không tụng, nhưng nó 
vân đang tụng, quý vị đang tụng, nhưng hầu như quý vị không hiện diện. 
Ngay cả khi không muôn tụng, nó vân đang đọc tụng. Chúng ta đang nói về 
tụng chú trước khi giảng kinh, và đấy là cách đặt định căn bản, đề ra một 
cách thức cho quý vị. Hắn nhiên, đây cũng không hẳn là lúc giảng về chú 
Quý vị có thê tụng thần chú bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là loại trừ đi 
mọi nghĩ tưởng đề chỉ tập trung tâm ý, gọi là nhất tâm, là tâm chuyên nhất. 
Sự đọc tụng thành liên tục và không có suy nghĩ gì khác. Giống như dòng 
nước miên man xuôi chảy và con sóng này nối tiếp con sóng khác, như cơn 
gió thoảng qua không hình bóng, nhưng tất cả đều biết là nó đang hiện diện. 


Dòng nước trôi xuôi và gió thoảng. 


Xưởng âm vang giáo lý Đại thừa. 


Trang 62 


Âm thanh của nước là gió nói lên giáo pháp Đại thừa, và tất cả đều là 
tâm của thần chú Lăng Nghiêm. 


Người chưa tỉnh tấn, khiến cho tỉnh tấn, người không trí tuệ, 
khiến được trí tuệ, kẻ chẳng thanh tịnh, chóng được thanh tịnh, kẻ 
chắng giữ trai giới, tự thành có trai giới. Người chưa tinh tấn, chưa học 
hỏi nghiên cứu giáo lý Phật cũng có thể khởi phát sức mạnh do tụng chú 
Lăng Nghiêm một thời gian dài. “Người không trí thệ sẽ được trí tuệ”. Xem 
thế, một kẻ có ngốc nghếch, tâm trí chậm lụt cũng được mở mang, sáng suốt. 
“Kẻ chẳng thanh tịnh sẽ mau chóng được thanh tịnh ”. Nếu quý vị có tu 
dưỡng và chưa được thanh tịnh; nêu quý vị phá giới, bỏ ngang việc ăn chay, 
phạm sự bắt tịnh một thời gian dài, nhưng nêu quý vị không quên tâm chú 
này, cũng vẫn mau chóng được thanh tịnh trở lại. Một khi muốn thay đổi, 
chúng ta sẽ được thanh tịnh. Tôi chăng biết ở đây có nhiều vị thích học Phật, 
nhưng thân tâm chưa được thanh tịnh. Điều đó cũng không sao, chỉ e là quý 
vị không chịu học. Vì nếu học, sẽ có lúc quý vị trở nên thanh tịnh. Còn như 
quý vị không chịu học, nói: “7ói không muôn trở nên thanh tịnh, tôi không 
muốn mạnh mẽ. Tôi thích lười, tôi không biết gì hơn” — Nếu thế thì chăng 
còn gì để nói. “Đấy có thể là nguyên do người ta không trì trai để thành 
người ăn chay theo cách tự nhiên ”. Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm đến 
độ tâm ý hoàn toàn chú định khi â ấy, cả gió cũng chắng thôi qua, mưa không 
sao thấm ướt. Chừng ấy, quý vị không trì trai thì quý vị vẫn tự động ăn chay. 
Tại sao? Vì tư tưởng quý vị không tản mạn, rời rạc, gốc rễ ham muốn không 
còn, những ưa thích ăn các món thịt, cá, không còn khuấy động tâm quý vỊ. 


Kinh văn: 


A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả như có phạm giới 
cầm khi chưa thọ trì, thì sau khi trì chú, các tội phá giới, bầt luận năng 
nhẹ, một thời đêu tiêu diệt. 


Giảng giải: 


Đoạn này giải thích rất rõ ràng. A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú 
này, giả như có phạm giới cắm khi chưa thọ trì. Nếu như hiện tại trì chú, 
nhưng trước đó từng phạm giới, phá giới, thì sau khi trì chú, các tội phá 
giới, bất luận nặng nhẹ, một thời đều tiêu diệt. Tất cả mọi giới hạnh bất 
tịnh đều không còn, ngay cả bốn giới Ba la di cũng vậy Ba la di (Parajika) là 
một trọng tội không thể hối cải được. Nhưng nếu tụng chú Lăng Nghiêm, 
người ấy sẽ được bảo vệ và trở nên trong sạch, giỗng như nước sôi rưới vào 
năm tuyết vậy. 


Trang 63 


Kinh văn: 


Dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch, tất cả 
các Phật, Bò tát, Kim Cang, Thiên tiên, Quỷ thân không cho đó là lỗi. 


Giảng giải: 


Ngũ tân là năm thứ: tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén — là những loại g1a vị phổ 
biến. Các loại này đều có hương vị nồng, ăn vào đễ phát dâm và nóng tính. 
Nhưng dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch trước đó, khi 
đã trì chú thì tất cả các Phật, Bồ tát, Kim Cang, Thiên tiên, Quỷ thần 
không cho đó là lỗi. Quý vị thường tụng và trì chú Lăng Nghiêm, các Phật, 
Bồ tát và Pháp sư đều không trách quý vị trước đó là không trong sạch. 


Kinh văn: 


Dù có mặc y phục cũ rách không sạch, thì việc đi, việc đứng thấy 
đồng như thanh tịnh; dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng 
chắng hành đạo mà trì tụng chú này, thì công nhức cũng như vào đàn, 
hành đạo, chẳng có khác øì. 


Giảng giải: 


Dù có mặc y phục cũ rách không sạch, thì việc đi, việc đứng. 
Trong đoạn trước, nói về đạo tràng, Đức Phật có dạy phải mặc y mới, nhưng 
ở đây Ngài lại bảo điều đó không cần thiết. Nếu không có y mới thì cứ mặc 
y cũ. Khi quý vị thực hành tu tập trong suốt ba tuần, quý vị cũng sẽ trở nền 
trong sạch. Bởi vì năng lực thần chú sẽ làm cho y phục mới hoặc cũ đều 
được trong sạch. Quý vị sẽ ngạc nhiên — vậy tại sao Phật lại bảo phải mặc y 
mới khi vào đàn. Thực sự, chúng ta mặc y mới là thể hiện lòng tôn kính, sự 
tôn kính tuyệt đối và rất đỗi trong sạch. Đù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo 
tràng. Quý vị không cần thiết phải vào đạo tràng, việc tu tập có thê bất kỳ 
nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Cho dù cũng chẳng hành đạo, ngay cả không tu 
dưỡng, mà trì tụng chú này, đấy là tất cả những ,øÌ mọi người có thể tu tập, 
thì công nhức cũng như vào đàn, hành đạo, chẳng có khác gì. Nếu quý vị 
tụng chú Lăng Nghiêm thì công đức của quý vị chẳng khác gì vào đàn tràng 
hành đạo vậy. Thực sự, cái đức của thần chú này là hết sức phi thường. 


Kinh văn: 
ù gây tội nặng như ngũ nghịch, vô gián và phạm những tội tứ 


khí, _ t khí của Tỳ kheo, Tỳ kheo nỉ; khi tụng chú này rồi thì như cơn 


Trang 64 


gió mạnh thôi tan đống cát, mọi nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ dứt, 
chăng còn chút mảy may gì. 


Giảng giải: 
Dù gây tội nặng như ngũ nghịch, vô gián. Trong Phật đạo có năm 
tội rât nặng: 
Giết mẹ 
Giết cha 
. Giết bậc A-la-hán 
Phá hòa hợp Tăng 
.. Làm chảy máu thân Phật. 


it 0 B 


Nếu làm tôn thương thân Phật bằng con dao, hoặc vật nhọn, hoặc bất cứ thứ 
gì làm chảy máu thân Phật, đều phạm tội rất nặng. 


“Tói không còn thấy Phật. Đức Phật đã rời khỏi thể gian, vậy tôi 
không phạm vào lôi này ”” 


Không phải vậy, bởi vì bôi xóa hoặc phá vỡ hình ảnh Phật, cũng gọi là 
làm chảy máu thân Phật. Ngay cả ảnh Phật cũng vậy. Sự hủy họa hình ảnh 
Phật khi Ngài không còn tại thế cũng phạm tội. “J2 gián” là hậu quả của 
trọng tội. Kẻ phạm tội sẽ bị mười con quỷ đưa đi trừng phạt, nhưng phạm 
phải năm tội nặng như đã nêu thì sự trừng phạt rất khốc liệt, kẻ ấy tắt phải 
vào ngục vô gián. Loại địa ngục này tôi cũng đã nói qua. Ở đấy có rất đông 
tội nhân, do đó nên còn gọi là “vô gián”, tức không có khoảng trống. Gọi là 
vô gián vì tội nhân liên tục chịu khổ đau, không bao giờ dừng dứt. 


Phạm những tội tứ khí, bát khí của Tỳ kheo, Tỳ kheo nỉ có ba 
nghĩa: 

1. Khất sĩ. 

2. Phá phiền não 

3. Bố ma 


Tỳ kheo ni là thành viên nữ trong Tăng già. Có bốn tội Ba la di 
(ParaJikas) là: 


Trang 65 


3. Đạo 
4. Vọng ngữ 


Đấy là bốn giới căn bản. Nếu phạm phải bất cứ tội nào trong bốn giới 
ấy đều phải bị loại khỏi Tăng già đạo Phật. Điều Ấy, chăng khác nào đem 
Phật phá vất xuống biển vậy. Bốn tội Ba la di thuộc về Tỳ kheo, đối với Tỳ 
kheo mi có tám tội Ba la di. Ngoài bốn tội thuộc Tỳ kheo, thêm bốn tội khác: 


Ma xúc 

Bát sự 

Phú tàng tha 
Bắt tùy thuận. 


Hài 


Ma xúc, theo giải thích của giới luật (Vinaya) là: Đụng chạm vào thân 
thể phụ nữ khi có ý dâm. Đối tượng đụng chạm với ý dâm có thê là nữ, là 
nam, hoặc Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, người thế tục — đều phạm phải trọng tội. 
Nếu không có lòng ham muốn dâm dục thì không phạm giới 


Bát sự, tức tám điều ngăn cắm trong Ba la di. Tỳ kheo Ni khi tiếp 
chuyện phải luôn ở nơi công cộng, thoáng đãng. Không được tiếp riêng một 
người đàn ông nơi vắng vẻ, hoặc phòng riêng. Nói chung, Tỳ kheo, Tỳ kheo 
Ñi —- một nam, một nữ không được ở chỗ riêng với nhau. Khi phạm tội này, 
Tỳ kheo có phần nhẹ hơn Tỳ kheo Ni. 


Phú tàng tha — Biết đồng hữu phạm tội nhưng cố tình che giấu, không 
báo cho mọi người bIÊt. 


Bắt tùy thuận: Theo luật người xuất gia, mỗi tháng có hai lần đọc tụng 
giới bản, vào ngày mồng một và ngày mười lăm trong tháng. Tỳ kheo Ni đọc 
tụng giới phải có Tỳ kheo chủ trì. Họ không được tự mình thuyết giới, nếu 
không làm đúng như vậy thì phạm tội Bất tùy thuận. 


Nhưng nếu người đó phạm phải các tội nặng như vậy, khi tụng chú 
này rồi thì như cơn gió mạnh thối tan đống cát, mọi nghiệp nặng như 
vậy đều diệt trừ dứt, chẳng còn chút mảy may gì. Cho dù là phạm tội ngũ 
nghịch, phạm bốn tội, tám tội Ba la di, tụng thần chú này sẽ bay biến tất cả, 
như một cơn gió mạnh thôi tan đồng cát. Đây là năng lực phi thường của chú 
Lăng Nghiêm. 


Kinh văn: 


Trang 66 


A Nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay, đã có 
tẤt cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp 
sám hối, nếu biết đọc, tụng, viết, chép chú này, giữ đeo bên mình, hay để 
nơi chỗ ở, nhưng trang, trạch, vườn, quán; như vậy mọi nghiệp chứa 
nhóm từ trước đều tiêu tán như nước sôi làm tan tuyết, không bao lâu 
đều ngộ được vô sinh nhẫn. 


Giảng giải: 


A Nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay, đã có 
tẤt cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp 
sám hối. Họ chưa từng có được cơ hội để sám hối lầm lỗi và sửa đôi. “.Sđm ” 
là nêu ra những sai lầm trước đó. “Hi” là thay đổi, sửa chữa, không tái 
phạm tội. Nếu biết đọc chú Lăng Nghiêm, hoặc tụng, viết, chép chú này. 
Tụng chú phải trong một thời gian dài. Đức Phật không nói tụng một hoặc 
hai lần. Ý của Ngài là phải thực hiện việc tụng đọc lâu dài. Hoặc là giữ đeo 
bên mình. Khi đeo chú, phải đeo trên cô, trước ngực, đây là cách biểu hiện 
sự tôn kính, không được cất, mang ở phần dưới thân. Càng trân trọng, tôn 
kính thì chú càng có hiệu nghiệm. Hay để nơi chỗ ở, nhưng trang, trạch, 
vườn, quán; như vậy mọi nghiệp chứa nhóm từ trước, tức những tội lỗi 
tích tập trong nhiều đời đã qua, đều tiêu tán như nước sôi làm tan tuyết, mọi 
tội lỗi đều thức thì tan biến hết, không bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. 


Kinh văn: 


Lại nữa, A Nan, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai, con gái 
mong cầu có thai, nếu bết chí tâm nhớ niệm chú, hoặc trên người đeo 
chú Tát-đát-đa bát-đát-la này, thì liền sinh được con trai, con gái có 
phúc đức trí tuệ. 


Giảng giải: 


Lại nữa, A Nan, và Đức Phật nói tiếp, nếu có người đàn bà chưa 
sinh con trai, con gái mong cầu có thai. Tỉ như có nhữn người đàn bà thích 
làm mẹ, họ muốn có thai, nếu bết chí tâm nhớ niệm chú, hoặc trên người 
đeo chú. Chú tâm là tâm ý chuyên nhất, cũng có nghĩa là tâm tuyệt đối chân 
thành. Họ có thể tụng chú theo trí nhớ, hoặc dùng sách. Hoặc họ thỉnh cầu 
Cao Tăng vết cho bài tâm chú và đeo bên mình. Tát-đát-đa bát-đát-la có 
nghĩa Đại Bạch Tán cái — Lọng trắng lớn, khi quý vị mang bài chú â ấy trên 
người, hoặc nhớ trong tâm, chiếc lọng ấy sẽ che chở và giúp ích những 


Trang 67 


mong muôn của quý vị. Người đàn bà ước mong có con, họ sẽ có được con 
phúc đức trí tuệ. 


Kinh văn: 


Người câu sông lâu sẽ được sông lâu, người cầu quả báo mau 
được viên mãn, sẽ mau chóng được viên mãn; cả đên về thân mệnh, sắc 
lực, cũng được trọn vẹn như vậy. 


Giảng giải: 


Người tụng chú Lăng Nghiêm và cầu sống lâu, sẽ được sống lâu. 
Người mong cầu quả báo sớm sẽ được viên mãn, sẽ mau chóng được viên 
mãn. Chăng hạn, người phụ nữ hy vọng tương lai có người chồng tốt, họ sẽ 
được như vậy. Đối với người đàn ông cũng vậy. Đó là ý nghĩ mong cầu điều 
øì cũng sẽ được như vậy. 


Người mong câu giâu sang và danh vọng, sẽ được giàu sang, danh 
VỌNE. 


Người mong câu sông lâu, sẽ được sông lâu. 
Câu có con tra1, sẽ được con tra. 
Câu có con gái, sẽ có con gái. 


Mọi mong cầu đều sẽ được, cả đến về thân mệnh, sắc lực, cũng 
được trọn vẹn như vậy, tất cả những cầu mong đều đạt được, mong muốn 
có tuôi thọ cũng vậy. 


Kinh văn: 


Sau khi mạng chung, tùy nguyện được vãng sinh trong mười 
phương quôc độ, chắc chăn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huông chỉ là 
các tạp hình. 


Giảng giải: 


Sau khi mạng chung, tùy nguyện được vãng sinh (rong mười 
phương quốc độ. Nếu quý vị muốn tái sinh vào phương Đông với Phật A 
Súc (Akshobhya), hoặc phương Tây với Phật A Di Đà, hoặc phương Bắc, 
phương Nam - tùy quý vị có thể cầu tái sinh vào bất ỳ quốc độ Phật, đều 
được. Chắc chắn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huống chỉ là các tạp 


Trang 68 


hình. Là con người, quý vị sẽ không tái sinh là kẻ thấp kém hạ tiện, thậm chí 
cũng chăng sinh làm thú vật. 


Kinh văn: 


A Nan, nếu các cõi nước, các châu, huyện, làng xóm, bị nạn đói 
kém, dịch lệ, hoặc ở những nơi có đao binh, giặc loạn, đánh nhau, và 
những nơi có ách nạn, viết thần chú này đặt trên bốn cửa thành, cùng 
các tháp, hay trên tràng phan, và khiến chúng sinh có trong cõi nước, 
kính rước chú này, cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến trong 
nhân dân, mỗi mỗi người đeo chú trên người, hoặc để nơi chỗ ở thì tất 
cả tai ách đều tiêu diệt. 


Giảng giải: 


A Nan, nếu các cõi nước, các châu, huyện, làng xóm - chỉ chung 
một nơi nào đó, hoặc rộng lớn như lục địa, hoặc nhỏ như làng xóm. Khi đói 
kém, hạn hán kéo dài, cỏ cây khô héo, hoặc có khi mưa lũ ngập chìm cả hoa 
màu, lương thực. Hoặc dịch bệnh bùng phát, gây hại biết chừng nào. Hoặc ở 
những nơi có đao binh, giặc loạn, đánh nhau, và những nơi có ách nạn, 
ở các nơi khó khăn nguy hiểm như thế, nên viết thần chú này đặt trên bốn 
cửa thành, cùng các tháp. Có thể đặt phía trên các cửa. Tháp là nơi đặt xá 
lợi Phật, hoặc Thánh tăng. Hay có thê đặt trên tràng phan, tức cờ phướn. 
Cũng có thể viết chú trên lá phướn và đặt trên cao nhất, như tháp đồng hồ, 
hoặc cột cờ. Và khiến chúng sinh có trong cõi nước, kính rước chú này, 
cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân nơi xứ ấy, 
mỗi mỗi người đeo chú trên người, hoặc để nơi chỗ. Có thể mang theo 
chú bên người, hoặc để ở nơi sinh sống, thì tất cả tai ách đều tiêu diệt. Mọi 
sự bất hạnh và quỷ dữ đều xa lánh hết. Công đức của chú Lăng Nghiêm tất 
vi điệu. Quý vị không thê nào hình dung được sự lạ lùng kỳ diệu ấy. 


Có người cho rằng tu tập không cần thiết phải thiền định, hoặc phải 
học kinh điên. Không phải vậy. Người khác thì nghĩ chi cần tụng chú và học 
kinh, không cần đến thiền định. Điều này cũng không đúng. Có người nghe 
nói về hiệu quả và năng lực của thần chú, họ nghĩ thế thì chỉ nên đọc chú, 
khỏi tu hành gì khác. Thái độ như vậy là rất cực đoan. Trong việc tu tập, quý 
vị phải chọn lẫy pháp Trung đạo, không thiên lệch, cũng chẳng thái quá. 
Thân chú thực sự có hiệu nghiệm, nhưng quý vị cũng phải phát huy định lực 
của chính mình. Bản kinh này xác định chú là hữu hiệu, nhưng điểm tỉnh 
yếu nhất của sự tu tập ở đây là giảng giải pháp môn quay trở lại lắng nghe tự 
tánh của chính mình — đấy là pháp môn viên mãn của nhĩ căn. Vậy nên ngay 


Trang 69 


cả khi quí vị tụng chú, có nghĩa quý vị quay trở lại lắng nghe tự tánh, trợ lại 
với ánh sáng rạng rỡ từ tâm. 


Khi tụng chú thì tâm là chú và chú là tâm. Cả hai không thê phân chia. 
Tâm và chú là hai, nhưng không phải hai. Mặc dù là hai nhưng nó là một. 
Nếu được vậy thì mọi điều quý vị mong muốn, đều sẽ đạt được. Nếu chú và 
tâm quý vị thành một khối duy nhất, quý vị sẽ được định của Thiền. Quý vị 
nên chú ý điều này. 


Kinh văn: 


A Nan, chúng sinh trong cối nước, chỗ nào nơi nào có được chú 
này, thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ côc được mùa, 
chúng dân an vui. 


Giảng giải: 


A Nan, chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào nơi nào có được chú 
này, thì thiên long vui mừng, và mưa gió thuận thời. Không phải lo lắng 
vì thiếu thống thức ăn. Ngũ cốc được mùa, các loại cây lương thực đều 
được gặt hái tốt đẹp, chúng dân an vui. 


Kinh văn: 


Lại có thể trấn được tất cả các ác tỉnh, chúng tùy nơi mà biến ra 
nhiều điều quái dị, tai chướng không khởi lên, người không chết bất 
ngờ, chết yếu, gông cùm, xiềng xích không mang vào thân, ngày đêm 
ngủ yên, thường không ác mộng. 


Giảng giải: 


Đoạn này nói mọi người đều có thể tránh khỏi ác mộng, lại có thể 
trấn được tất cả các ác tỉnh. Chú có thể kiểm soát được các hung tỉnh. 
Giống như một người trí tuệ điều hành xứ sở của mình theo đúng hướng, 
mọi người xấu, ác đều sửa đổi, mọi vấn đề được giải quyết dễ dàng. Khi một 
người dùng đức cai trị, dân trong xứ sẽ hục tùng họ. Ở đây, thần chú giống 
như một thủ lĩnh đạo đức, kiểm soát được mọi điều xấu, mọi biến cô bất 
hạnh. Những hung tinh ấy, chúng tùy nơi mà biến ra nhiều điều quái dị. 
Chúng mang đến bao điều tai họa đáng sợ Nhưng tai chướng không khởi 
lên, người không chết bất ngờ, chết yếu. Chết bất ngờ là hoạch tử, chết 
cách đột xuất, chẳng hạn tai nạn xe cộ, hay máy bay nổ tung, hoặc đâm 
xuống biển, hoặc chết cháy. Đoạn này nói về nguyên nhân con người chết 


Trang 70 


khi họ không muốn chết, khi họ chưa chuẩn bị để chết. Cái chết bất ngờ 
thường là ám chỉ cái chết của trẻ. Mọi cái chết trước tuổi ba mươi đều được 
coi là bất ngờ, vì cuộc sống như vậy là không thọ. Gông cùm, xiềng xích 
không mang vào thân, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng, không 
có ma quỷ nào đến quấy phá. 


Kinh văn: 


A Nan, cõi ta bà này có tám mươi bốn nghìn ác tỉnh tai biến, hai 
mươi tám đại ác tỉnh làm thượng thủ, lại có tám đại ác tỉnh làm chủ, 
xuất hiện trên đời với nhiều hình dạng, có thể sinh ra các tai nạn kỳ dị 
cho chúng sinh. 


Giảng giải: 


A Nan, cõi ta bà này có tám mươi bốn nghìn ác tỉnh tai biến. Có 
vô số ác tinh liên hệ với thế giới chúng ta đang sông, hai mươi tám đại ác 
tỉnh làm thượng thủ, lại có tám đại ác tỉnh làm chủ. Mặc dù có hai mươi 
tám loại ác, nhưng chúng có thể cũng là thiện. Ở Trung Quốc, hai mươi tám 
chòm sao phân chia thành bốn hướng mỗi hướng có bảy sao. Theo thiên văn 
Trung Quốc, các chòm sao được đặt định tương ứng với thời gian ngày, giờ. 
Mỗi chu kỳ là hai mươi tám ngày — theo tháng Âm lịch. Nếu một người 
thiện, các sao dữ sẽ biến thành thiện. Nếu như người ở nơi dữ thì các thiện 
tinh cũng sẽ biến thành hung tỉnh. Do đó, không có vì sao nào nhất định là 
hung, là cát — điều đó còn tùy thuộc ở nghiệp quả và các hành vi thiện — ác. 
Ở đây nói đến các ác tinh, và chú lăng Nghiêm có công năng hóa giải. Theo 
bản kinh, những ác tính đó là điềm xấu, chỉ mang lại bất hạnh. Đối với các 
ác tỉnh — biêu hiện cho điềm đữ, nếu một người thiếu đi thiện căn, hoặc kém 
phúc đức, dĩ nhiên, người đó sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nhưng nếu anh ta trì 
tụng chú Lăng Nghiêm, những bắt lợi kia sẽ biến thành lợi lạc cho người đó. 


Lược kê hai mươi tám sao. 


Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật Thứhai |Thứba | Thứtư 
Giác Cang Đề Phòng Tâm Vỹ Cơ 
Đầu Ngưu |Nữ Hư Nguy Thất Bích 
Khuê Lâu Vị Mão Tất Chủng | Sâm 


Trang 7l 


Tỉnh Quỹ Liễu Tình Trương | Dực Chân 


Lại có tám đại ác tỉnh làm chủ. 


Mộc tinh — Jupiter 

Hỏa tỉnh — Mars 

Thồ tỉnh — Saturn 

Kñm tinh — Venus 
Thủy tỉnh — Mercury 
La Hầu — (North Node) 
Kế đô - (South node) 
Tuệ tĩnh. 


HS NƯỚC  ê QƯïg 


Có vài thiên thê rất đáng sợ, một số khác tốt đẹp hơn. Trong suốt các 
vương triều ở Trung Quốc, có sao chối từng xuất hiện. Thực sự, sao chổi 
(Tuệ tinh) ấy là gì? Đấy là một đứa bé mặc áo ngủ màu đỏ, nó đi dạy các trẻ 
khác hát. Khi mọi trẻ con cùng hát thì xứ ây đã đến hồi kết thúc. Điều Ấy, ám 
chỉ, khi có sao chổi xuất hiện thì chính quyền thay đổi, tân Hoàng để sẽ 
đứng lên trị vì đất nước. Những biến cố của vận mệnh, thường không thấy 
biết được. Có những trường hợp đặc biệt nảy sinh bất thường và luôn luôn là 
điềm không hay. Các biến cố, các tình huống bất thường ẫy báo hiệu sự việc 
có chiều thay đổi và mất cân bằng, không chính xác. 


Kinh văn: 


Nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt, lấy mười hai do tuần 
làm vòng kết giới, các tai biên hung hiêm hắn không vào được. 


Giảng giải: 


Nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Ở nơi có chú Lăng 
Nghiêm, mọi biến cô tai ương đều bị tiêu diệt. Lấy mười hai do tuần làm 
vòng kết giới. Sự kết giới do trì tụng chú sẽ làm thành nơi an toàn. Chăng 
hạn, người tụng chú Lăng Nghiêm hướng về phương Bắc, về phương Đông, 
phương Nam, phương Tây. Ở mỗi hướng khi tụng chú, giới (ranh giới, cõi) 
được kết trong khoang mười hai do tuần (Yojanas). Một tiêu do tuần là bốn 
mươi đặm Trung Quốc (Khoảng mười ba đặm Anh). Mười hai do tuần ở đây 
là đại do tuần. Khoảng chín mươi sáu đặm Trung Quốc (ba mươi hai đặm 
Anh). Bao quanh khoảng cách ấy là khu vực an toàn, tất cả các loài ma quỷ 
không thể xâm phạm quấy phá được. Các tai biến hung hiểm hắn không 


Trang 72 


vào được. Vì vậy, bât cứ nơi nào chú Lăng Nghiêm được thực hiện, mọi 
người ở nơi ây đêu được gia hộ Trong khu vực được kêt giới, mọi tai ương, 
họa hại đêu bị diệt. 


Kinh văn: 


Vậy nên Như Lai tuyên dạy chú này, bảo hộ cho những người tu 
hành sơ học, trong đời 


Giảng giải: 


Vậy nên Như Lai, Phật Thích Ca Mâu Ni, tuyên dạy chú Lăng 
Nghiêm này, bảo hộ cho những người tu hành sơ học, trong đời vị lai 
vào Tam ma đề. Họ sẽ đạt được định lực, thân tâm thư thái, được đại an 
ồn. Họ có được lòng thanh tĩnh, thoát mọi lo lắng khổ não. 


Kinh văn: 


Không còn các ma, quỷ thần và những oan khiên đời trước, 
nghiệp cũ nợ xưa, từ vô thủy tới nay đên khuây hại. 


Giảng giải: 


Không còn các ma, quỷ thần và những oan khiên đời trước khuấy 
rối người trì chú này. Mọi bất hạnh đều là từ những sai lầm, tội lỗi đã tạo 
nên từ các đời đã qua, đấy chính là nghiệp cũ, là cái nhân tạo tác trước đó — 
những chướng ngại của nghiệp làm thành nợ xưa từ vô thủy tới nay. Chắng 
hạn kẻ nào đó giết người, tất nhiên người đó phải trả lại mạng sống còn nợ. 
Nếu ăn thịt ai đó, y cũng phải trả lại mối nợ xương thịt đó. Mọi món nợ đều 
phải trả. Nhưng nếu trì tụng chú Lăng Nghiêm thì mọi bất hạnh do nghiệp, 
do nợ nần, đều không đến khuấy hại. Chẳng có gì có thể gây hại cho quý 
VỊ. 


Kinh văn: 


Ông cùng những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành 
đời vị lai, y theo lời dạy của ta mà lập đàn tràng, đúng theo pháp mà trì 
giới, gặp được Tăng chúng thanh tịnh chủ trì việc thọ giới, đối với chú 
tâm này không sinh lòng ngờ hối. Những thiện nam tử như thế, chính 
nơi thân do cha mẹ sinh ra, nếu chắng được tâm thông thì mười phương 
Như Lai bèn là vọng ngữ. 


Giảng giải: 


Trang 73 


Ông A Nan, cùng những người hữu học trong chúng và những kẻ 
tu hành đời vị lai. Kê cả trong đời hiện tại. Nếu như mọi người đều y theo 
lời dạy của ta mà lập đàn tràng, cách lập đàn như đã nói qua. Và đúng 
theo pháp mà trì giới, gặp được Tăng chúng thanh tịnh chủ trì việc thọ 
giới, Tăng chúng thanh tịnh là những người không phạm giới, và đối với 
chú tâm này không sinh lòng ngờ hối — không một chút nghi ngờ gì về chú 
này. Những thiện nam tử như thế, theo lời chỉ dạy mà thành lập đạo tràng, 
gặp được Tỳ kheo trong sạch, giữ trọn giới hạnh — và đấy là nguyên nhân và 
điều kiện cần thiết, và chính nơi thân do cha mẹ sinh ra, nếu chẳng được 
tâm thông, tức, nếu họ không trở nên giác ngộ và được ngũ nhãn, lục thần 
thông, thì mười phương Như Lai bèn là vọng ngữ - chư Phật trong khắp 
mười phương đều nói lời không thật. 


Kinh văn: 


Phật dạy lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn Kim Cang trong Hội, 
đồng thời đứng trước Phật, chắp tay đánh lễ mà thưa với Phật rằng: 
“Như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ những người tu 
đạo Bồ đề như vậy”. 


Giảng giải: 


Phật Thích Ca Mâu Ni dạy lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn Kim 
Cang trong Hội, đồng thời đứng trước Phật, chắp tay đánh lễ mà thưa 
với Phật rằng: “Như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ 
những người tu đạo Bồ đề như vậy”, chúng con sẽ bảo hộ tất cả những 
người thành tâm tu theo pháp môn này để đạt được đạo Bồ đề. 


Kinh văn: 


Lúc bấy giò, Phạm Vương và Thiên Đề Thích, Tứ đại thiên vương 
cùng ở trước Phật, đồng thời đảnh lễ và thưa với Phật: “Xét có người 
lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng chí thành bảo hộ, khiến 
cho trong một đời tu hành được như nguyện”. 


Giảng giải: 


Lúc bấy giò, Phạm Vương, chủ tế của Đại Phạm Thiên, và Thiên Đề 
Thích, vua trời, Tứ đại thiên vương cùng ở trước Phật. Tất cả cùng đứng 
lên, đồng thời đảnh lễ trước Phật và thưa với Phật: “Xét có người lành tu 
học như vậy, chúng con phải hết lòng chí thành bảo hộ, khiến cho trong 
một đời tu hành được như nguyện”. Nếu như thực sự có người tu hành 


Trang 74 


theo lời Phật dạy, tất cả chúng con sẽ thành tâm giữ gìn và bảo hộ họ đạt 
được ý nguyện. 


Kinh văn: 


Lại có vô lượng Đại tướng Dược xoa, các vua La Sát, vua Phú 
Đan Na, vua Cưu Bàn Trà, vua Tỳ Xá Già, Tần na Dạ Ca, các Đại quỷ 
vương ` và các Quỷ soái cũng ở trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà thưa với 
Phật rằng: “Chúng tôi cũng kệ: nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho 
tâm Bồ đề mau được viên mãn”. 


Giảng giải: 


Lại có vô lượng Đại tướng Dược xoa, quỷ Tật tốc, các vua La Sát, 
loại quỷ ăn thịt người, vua Phú Đan Na, quỷ xú ác, hay gây bệnh sốt, vua 
Cưu Bàn Trà, quỷ có hình dạng trái bí đao, gây rũ liệt con người, vua Tỳ 
Xá Già, đây cũng là loại quỷ rất đáng sợ. Tần na Dạ Ca, thường gây ra các 
chướng ngại. Các Đại quỷ vương và các Quỷ soái cũng ở trước Phật, 
chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: “Chúng tôi cũng thệ nguyện hộ 
trì cho người đó, khiến cho tâm Bồ đề mau được viên mãn”. 


Kinh văn: 


Lại có vô lượng Nhật Nguyệt thiên tử, Phong sư, Vũ sư, Vân sư, 
Lôi sư cùng với Điện bá và các Niên Tuế tuần quan, chư tỉnh quyến 
thuộc cũng ở trong Hội, đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật: “Chúng 
con bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng, được không lo sợ”. 


Giảng giải: 


Lại có vô lượng Nhật Nguyệt thiên tử, Phong sư, Vũ sư, Vân sư, 
Lôi sư cùng với Điện bá và các Niên Tuế tuần quan. Hầu hết mọi người 
đều không nhận ra rằng vào mỗi năm, đều có Tuần quan đi lại giám sát việc 
thiện ác trong nhân gian. Chư tỉnh quyến thuộc cũng ở trong Hội mỗi vì 
sao đều có quyền thuộc riêng, cùng đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật: 
“Chúng con bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng, được không lo 
sợ”. Chúng con cùng nguyện cho người tu hành, bảo hộ người lập đạo tràng, 
họ sẽ có được sức mạnh, không còn lo sợ. 


Kinh văn: 


Trang 75 


Lại có vô lượng Sơn thần, Hải thần, tất cả thủy lục không hành, 
tỉnh kỳ muôn vật, với Phong thần vương cùng chư Thiên vô sắc giới, ở 
trước Như Lai đồng thời đảnh lễ, thưa với Phật: “Chúng con cũng bảo 
hộ người tu hành ấy được thành quả Bồ đề, hắn không ma sự”. 


Giảng giải: 


Lại có vô lượng Sơn thần, Hải thần, tất cả thủy lục không hành, 
tỉnh kỳ muôn vật, với Phong thần vương cùng chư Thiên vô sắc giới, ở 
trước Như Lai đồng thời đánh lễ, thưa với Phật, tất cả cùng hành lễ trước 
Phật. “Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành quả Bồ đề, 
hắn không ma sự”, chúng con sẽ bảo vệ những người tu ấy tiễn thăng đến 
quả Bồ đề, và không bao giờ gặp phải ma sự. 


Kinh văn: 


Khi Ấy, tám mươi bốn nghìn na do tha Hằng hà sa Cầu chỉ Kim 
Cang Tạng vương Bồ tát ở trong Hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
nơi chân Phật mà thưa với Phật: “Thế Tôn, như bọn chúng tôi, công 
nghiệp tu hành đã thành tựu Bồ đề lâu rồi, nhưng không nhận Niết bàn, 
thường theo chú này, cứu giúp những người chân chính tu hành pháp 
Tam ma đề trong thời mạt pháp”. 


Giảng giải: 


Khi ấy, tám mươi bốn nghìn na do tha — số lượng nhiều bằng mấy 
trăm triệu Hằng hà sa Câu chỉ Kim Cang Tạng vương Bồ tát ở trong 
Hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật: 
“Thé Tôn, như bọn chúng tôi, công nghiệp tu hành đã thành tựu Bồ đề 
lâu rồi, nhưng không nhận Niết bàn, thường theo chú này”. Công đức tu 
hành của chúng con từ lâu đã chứng đạt Bồ đè, vậy tại sao chúng con không 
vào Niết bàn? Đấy là vì chúng con luôn theo giúp những người trì chú này. 
Chúng con quyết định “cứu giúp những người chân chính tu hành pháp 
Tam ma đề trong thời mạt pháp”. Đây là những người chân chính thực 
hiện Thiền định, đều sẽ được chúng con bảo vệ, cứu giúp. 


Kinh văn: 
Bạch Thế Tôn, người tu tâm vào chánh định như thế, dù tại đạo 


tràng hay lúc kinh hành, cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, đồ 
chúng chúng con thường phải đi theo hộ vệ người ây. 


Trang 76 


Giảng giải: 


Kim Cang Tạng vương Bồ tát tiếp tục thưa với Phật: “Bạch Thế Tôn, 
người tu tầm vào chánh định như thế”, người muốn đạt được định lực, dù 
tại đạo tràng hay lúc kinh hành. Ngôi thiền là công phu thiền định, lúc 
kinh hành thì hoặc niệm Phật hoặc trì chú, đây là công phu trì tụng Tam 
muội. Cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm. Đức Kim Cang tạng 
vương Bồ tát còn bảo vệ cả những người tu không hành thiền, không vào 
đạo tràng, không kinh hành trì chú. Dù vậy, khi đi chơi chỗ này chỗ nọ, quý 
vị đều có thê trì chú này, như vậy, đồ chúng chúng con thường phải đi 
theo hộ vệ người ấy. Nếu một người khéo trì tụng chú Lăng Nghiêm tất sẽ 
có tám mươi bốn nghìn Kim Cang Tạng vương Bồ tát cùng các chúng đi 
theo bảo vệ, cho đù người đó đi đến đâu — giống như một đoàn quân đi theo 
tướng lĩnh của họ vậy. 


Kinh văn: 


Cho dù Ma vương, Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện 
khuây phá cũng không thê được, các quỷ thân nhỏ phải cách xa người 
lành ây mười do tuân. Trừ phi họ phát tâm ưa thích tu thiên. 


Giảng giải: 


Cho dù Ma vương, Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện 
khuấy phá cũng không thể được. Bọn họ tìm đủ mọi cách để khuấy phá, 
nhiễu loạn người tu, nhưng thảy đều không được. Ngay cả các quỷ thần 
nhỏ phải cách xa người lành ấy mười do tuần. Các Quỷ vương và cả Đại 
Tự Tại Thiên chăng khuấy phá gì được người lành ấy thì quỷ nhỏ cũng phải 
tránh xa ngoài hai trăm bảy mươi lăm dặm. Trừ phi họ phát tâm ưa thích 
tu thiền, ngoại trừ các loài quỷ ưa thích nghe kinh, nghe pháp và tu thiền 
định, bọn chúng có thê đến đạo tràng để nghe kinh, còn không thì phải tránh 
xa ngoài hai trăm bảy mươi lăm dặm. 


Kinh văn: 


Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế, hay quyến thuộc của ma, 
muốn đến xâm lấn quấy phá người lành ấy, chúng con dùng bảo chùy 
đạp nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành được như 
nguyện. 


Giảng giải: 


Trang 77 


Quý vị sẽ nói, sao giáo pháp Kim Cang đữ dội như thế? Các vị ấy bảo 
sẽ đập đầu bọn quỷ nát như tro bụi. Quý vị có thê hình dung sức mạnh ây thế 
nào rôi. Thực ra, Kim Cang Tạng Bồ tát không nhất thiết phải dùng chùy 
báu như thế, chính sức mạnh thiền định của Bồ tát cũng đủ để trắn áp tất cả 
rồi. Vì vậy, các vị ấy thưa với Phật: “Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế, 
hay quyến thuộc của ma, muốn đến xâm lấn quấy phá người lành ấy, 
chúng con dùng bảo chùy đạp nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến 
cho người tu hành được như nguyện”. 


Ngày nay, trong các nơi đô hội, khi xảy ra những thiên tai, nhân họa, 
giết người, phóng hỏa...đều có các quỷ vương vô hình ra sức thao túng. 
Người tu học Phật có năng lực thiền định, khi đạt được ngũ nhãn sẽ nhìn 
thấy các ác ma khuấy phá ấy. Vấn đề là người học Phật phải cần thời gian 
lâu dài, ba năm, năm năm, mười năm hoặc hai mươi năm mới có được vài 
thuận lợi; trong khi ấy, thủ pháp bọn quỷ cao xa khó lường và chúng học 
cũng rất nhanh. Bọn chúng có năng lực Tất đáng sợ, thường đi xuyên suốt thế 
gian, khuây phá khắp nơi. Tuy nhiên, nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, 
bọn ác ma ấy sẽ lánh xa. Nếu không có ai trì tụng Lăng Nghiêm, chắc chắn 
bọn chúng sẽ ha hồ tàn phá thế gian này. 


_—-O0O--- 


HAI CÁI NHÂN ĐIÊN ĐẢO 


Kinh văn: 


Ông A Nan, liền từ chỗ ngời đứng lên đảnh lễ nơi chân Phật mà 
thưa với Phật rằng: “Chúng con ngu độn, tham cầu đa văn, đối với các 
tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly, nhờ Phật dạy bảo, được lỗi huân tu chân 
chính, thân tâm khoan khoái, được nhiều lợi ích” 


Giảng giải: 
Ông A Nan, liền từ chỗ ngời đứng lên đảnh lễ nơi chân Phật mà 


thưa với Phật răng: “Chúng con ngu độn, đây là sự học hỏi và phải nhờ 
vào trí nhớ của chúng ta, tham câu đa văn, đôi với các tâm hữu lậu chưa 


Trang 78 


cầu thoát ly”. Chúng ta ưa đọc sách, học tập và nhớ nhiều. Chúng ta thông 
minh và hiểu biết nhiều. Nhưng ngoài tư tưởng và hành động, chúng ta 
không còn nhận thấy gì khác. Thật sự, mọi người chúng ta không muốn vượt 
khỏi ba cõi (Tam giới), không chú tâm thoát khỏi căn nhà đang bốc cháy. 
Nay, nhờ Phật dạy bảo, được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan 
khoái, được nhiều lợi ích. Phật chỉ dạy chúng ta cách thức tu tập, điều ấy 
khiến cho mọi người cảm thấy rất hạnh phúc, có được nhiều lợi lạc. 


Kinh văn: 


Bạch Thế Tôn, những người tu chứng pháp Tam ma đề của Phật 
như thế, chưa đến Niết bàn thì sao gọi là Càn huệ địa? Trong bốn mươi 
bốn tâm đến thức bậc nào mới được danh mục tu hành? Đến phương sở 
nào mới gọi là nhập địa? Thế nào mới gọi là Đẳng giác Bồ tát? 


Giảng giải: 


Bạch Thế Tôn, những người tu chứng pháp Tam ma đề của Phật 
như thế, chưa đến Niết bàn thì sao gọi là Càn huệ địa? Bạch Phật, chúng 
con tu theo pháp này và đạt được chánh định (Samadhi) của Phật. Nhưng 
trước khi đến Niết bàn, còn phải qua nhiều cấp khác nhau — chắng hạn, thế 
nào gọi là Càn Huệ địa? Trong bốn mươi bốn tâm đến thức bậc nào mới 
được danh mục tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Làm 
thế nào chúng con biết là mình đạt tới địa vị Thập địa Bồ tát? Và thế nào 
mới gọi là Đăng giác Bồ tát? Phần này sẽ giải thích trong các đoạn sau. 


Kinh văn: 

Nói lời ấy xong, năm vóc gieo xuống đất, cả đại chúng cùng một 
lòng, chăm chỉ mong chờ lời từ của Phật. 
Giảng giải: 


Sau khi ông A Nan nói lời ấy xong, năm vóc gieo xuống đất, A Nan 
cùng tất cả mọi người trong đại hội dùng năm vóc — tức đầu, đôi chân, đôi 
tay cùng gieo xuống đất hành lễ. Cả đại chúng cùng một lòng, chăm chỉ 
mong chờ lời từ của Phật. Mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Phật và 
chờ đợi Phật nói pháp. Quý vị thử nghĩ Phật sẽ nói gì? 


Kinh văn: 


Trang 79 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ông A Nan rằng: “Hay thay! Hay 
thay! Các ông lại biết vị đại chúng và hết thảy chúng sinh tu Tam ma 
đề, cầu pháp Đại thừa trong thời mạt pháp, xin ta chỉ trước đường tu 
hành vô thượng chân chính, từ phàm phu cho đến Đại Niết Bàn; nay 
ông hãy lăng nghe, ta sẽ vì ông mà nói”. 


Ông A Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng, lặng yên thọ giáo. 
Giảng giải: 


Lúc bấy giờ, tại đại Hội rất đông người, cùng chăm chú chiêm 
ngưỡng, Đức Thế Tôn khen ông A Nan. Nhận thấy A Nan và đại chúng rất 
thành tâm, do đó, Ngài nói: “Hay thay! Hay thay! Các ông lại biết vị đại 
chúng và hết thảy chúng sinh tu Tam ma đề, cầu pháp Đại thừa trong 
thời mạt pháp”. Ông muốn cùng mọi người tu học chứ không phải vì lợi 
lạc cho riêng mình. Ông hành động vì đại chúng nơi đây, và cả những người 
muốn học pháp Đại thừa sau này, vì vậy ông xin ta chỉ trước đường tu 
hành vô thượng chân chính, từ phàm phu cho đến Đại Niết Bàn. Niết 
bàn là bất sinh, là tịch diệt, ông chưa đạt đến nhưng muốn biết cách thực 
hiện cho được. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Hãy hết sức 
chú ý, ta sẽ giảng giải cho ông. 

Ông A Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng, lặng yên thọ giáo. 


Sạch lòng có nghĩa là trừ tất cả vọng tưởng, tạp niệm ra khỏi tâm thức. Có 
năm loại kiến giải cần loại trừ là: 


Thân kiến 

. Biên kiến 

Giới cắm thủ kiến 
. Kiến thủ kiến 

Tà kiến. 


0 Bị m 


Cùng với năm nguyên nhân làm cho sĩ độn: 


Tham 
Nhuế 

Vô minh 
Kiêu mạn 
. Nghi 


tt 0 B 


Trang 80 


Như chiếc thuyền trống rỗng, họ vất ra khỏi tâm trí mọi điều học hỏi, và yên 
lặng lăng nghe Đức Thích Ca giảng giải. 


Kinh văn: 


Phật dạy: “A Nan, ông nên biết diệu tính là viên minh, rời các 
danh tướng, bản lai không có thê giới chúng sinh”. 


Giảng giải: 


Phật đạy: “A Nan, ông nên biết diệu tính là viên minh, bản lai vốn 
rất sáng suốt, rất màu nhiệm nếu xa rời các danh tướng, như kinh Kim 
Cang nói: “Phàm là tướng sở hữu đều là hư vọng, nếu thấy tướng là phi 
tướng ắt sẽ thấy Như Lai”. Nếu chấp tướng, mọi sự việc quý vị thấy biết 
cũng đều là chấp trước. Căn bản là không có danh, cũng chăng có tướng. 
Vậy tại sao không có danh tướng? Đấy là vì bản lai không có thế giới 
chúng sinh, chỉ vì chính con người gây ra ảo tưởng và tạo nghiệp mới hình 
thành thế giới báo ứng của chúng sinh như vậy. 


Kinh văn: 


Nhân cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh nên có diệt, sinh diệt gọi 
là vọng. 


Giảng giải: 


Nhân cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh nên có diệt. Nếu không có 
sinh sẽ không có diệt, sinh diệt gọi là vọng. Cái sinh sau khi sinh, cái diệt 
sau khi diệt, mọi sinh diệt đó đêu là hư vọng, nó không thực có. 


Kinh văn: 


Diệt vọng gọi là chân, đấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng Bồ 
đề và Đại Niêt bàn của Như Lai. 


Giảng giải: 

Diệt vọng gọi là chân. Khi đạt được chân như của tự tánh, ông sẽ đạt 
được Phật tánh, đây gọi là hai hiệu chuyên y vô thượng Bồ đề và Đại Niệt 
bàn của Như Lai, một đàng là chuyên khô đau đên Bô đê và một là chuyên 
sinh từ vào Niệt bản. 


Kinh văn: 


Trang S1 


A Nan, nay ông muốn tu pháp chân Tam ma đề, đến thắng Đại 
Niết bàn của Như Lai, trước hết phải biết hai cái nhân điên đảo của thế 
giới và chúng sinh này, điên đảo không sinh, đấy là chân Tam ma đề 
của Như Lai. 


Giảng giải: 


A Nan, nay ông muốn tu pháp chân Tam ma đề, đến thắng Đại 
Niết bàn của Như Lai. Ông muốn tu pháp Đại Bồ tát và đại chánh định 
(Samdhn). Ông muốn tiến đến địa vị Phật và được bốn đức: Thường, Lạc, 
Ngã, Tịnh. Trước hết phải biết hai cái nhân điên đảo của thế giới và 
chúng sinh này, điên đảo không sinh, đấy là chân Tam ma đề của Như 
Lai. Có thể nhận thực nhân điên đảo và tránh không để sinh khởi — đấy là 
chánh định của Phật. 


Kinh văn: 


A Nan, thế nào gọi là điên đảo của chúng sinh? A Nan, do cái tâm 
bản tánh là mỉnh, và tánh minh ấy viên mãn khắp cùng, do đó nên nhân 
tánh minh phát ra mà vọng kiến nhận là có tánh sinh ra, từ rốt ráo là 
không lại thành rốt ráo là có. 


Giảng giải: 

Nan, thế nào gọi là điên đảo của chúng sinh? A Nan, do cái tâm 
bản tánh là minh, và tánh minh ây viên mãn khắp cùng. Tánh vôn sáng 
rỡ và biên chiêu cùng khắp. Do đó nên nhân tánh mỉnh phát ra mà vọng 
kiên nhận là có tánh sinh ra. Vì mê lâm, không nhận được bản tánh viên 
mãn sáng suôt nên sinh ra các thứ hư vọng, biên thành vô minh. Vô minh là 
một loại ảo tưởng, là sự mê muội, do đó nên nghiệp sinh khởi — sinh và tử 
cũng thành hiện hữu. 

Do một vọng niệm mà dấy lên Tam tế 
Do Tam tế phát triển thành lục thô. 

Quan điểm này đã được luận đến trong phần đầu của bản Kinh. Một 
khi từ chân khởi vọng thì nghiệp chướng liên sanh khởi. Cùng với nghiệp 
tướng là Chuyên tướng, và sau cùng là Năng kiên tướng. 

Tam tế - tức tướng trạng chực kỳ vi tế. 


I1. Nghiệp chướng 


Trang 82 


2. Chuyến tướng 
3. Năng kiến tướng. 
Từ Tam tế duyên với cảnh giới của hiện tướng mà sinh sáu loại mê tướng, 
tức lục thô như sau: 
Trí tướng, tức trí tuệ của thế gian. 
Tương tục tướng, mọi sự đều diễn tiến không ngới. 
Chấp thủ tướng. 
Kế danh tự tướng. 
Khởi nghiệp tướng. 
Nghiệp hệ khổ tướng. 


TÔ LƯU 


Từ rôt ráo là không lại thành rôt ráo là có, đây là sự biêu hiện của Tam 
tê, cũng từ vọng niệm sai lâm nên mới hiện diện như vậy. 


Kinh văn: 


Có cái sở hữu như vậy là do phi nhân làm nhân, và những tướng 
năng trụ sở trụ, rốt ráo không có cội gốc. Đoạn lại từ cái gôộc vô trụ ây 
mà kiến lập nên thế giới và các chúng sanh. 


Giảng giải: 
Có cái sở hữu như vậy, sở hữu ở đây đều là do vô minh, vì: 
Do một vọng niệm mà dấy lên Tam tế 
Do Tam tế phát triển thành lục thô. 


Mọi sở hữu đều hiện hữu, nhưng là do phi nhân làm nhân. Nhân là 
nương theo. Tại sao gọi là phi nhân? Vì, mặc dù Tam tế đực biết là khởi từ 
vô minh, và vô minh thì không có thực thể, do đó, nó không phải là chỗ 
nương tựa đáng tin cậy. Và những tướng năng trụ sở trụ, rốt ráo không 
có cội gốc. Từ vô minh, hư vọng nên có chúng sanh, do đó, những tướng 
năng trụ, sở trụ đều đề nương tựa, nhưng lại dựa vào cái gốc vô minh không 
an trụ ấy thành lập thế giới và các chúng sanh. Như vậy, sự hiện hữu đó là 
bất thực, hoàn toàn trống rỗng và hư vọng. 


Kinh văn: 


Trang 83 


Vì mê không nhận ra tánh viên minh vốn có, nên sinh ra hư vọng, 
tánh hư vọng không có tự thê, không phải là có chỗ nương tựa. 


Giảng giải: 


Vì mê không nhận ra tánh viên minh vốn có, nên sinh ra hư vọng. 
Mê là hư vọng sinh ra từ chân tánh. Đối với Như Lai tạng tánh, thực sự 
không có danh, không có tướng. Khi vô minh sanh thì đầy dẫy vọng động. 
Từ vọng động, con người không còn nhận ra tánh giác ngộ, tựa như đánh 
mắt đi căn nhà của chính mình vậy. Tánh hư vọng không có tự thể, không 
phải là có chỗ nương tựa. Hư vọng, tự nó không phải là thực chất — nó chỉ 
là hư tưởng, không thực. Do vậy, vô minh không phải là thực chất nên Tam 
tế cũng chăng có căn đề thực sự. 


Kinh văn: 


Muốn cầu trở lại chân tánh thì cái muốn chân thật đó đã không 
phải là tánh chân như chân thật. Câu trở lại không đúng chân lý thì 
hiên thành những phi tướng. 


Giảng giải: 


Muốn cầu trở lại chân tánh thì cái muốn chân thật đó đã không 
phải là tánh chân như chân thật. Về căn bản, vô minh không có thực chất 
riêng biệt, đo dó Tam tế thực sự cũng chẳng có cội gốc thực sự gì. Vậy nên 
thực là sai lầm nếu ông quyết định muốn quay trở lại với chân lý, quay trở 
lại căn cội để tìm kiếm chân lý. Ông sẽ càng khởi thêm hư vọng. Nếu muốn 
trở lại với chân tánh, ông đừng gia thêm sự sáng và tánh giác ngộ, đừng gắn 
thêm cái đầu đã có, đừng tìm con lừa khi đang cưỡi lừa. Cầu trở lại không 
đúng chân lý. Đừng truy tìm chân lý vông có, tốt hơn hết, ông chỉ cần hóa 
giải vô minh, đó chính là chân lý. Không nhất thiết phải tìm kiếm gì khác. 
Lý do ông không nắm bắt được chân lý là vì ông đang giữ chặt lấy vô minh. 
Nếu biết vô minh không có thực chất thì ông đừng khởi vọng tưởng, đừng 
kiếm tìm chân lý. Khi vô minh diệt thì pháp tánh tự nhiên sẽ hiển thiện. 
Hiến thành những phi tướng. Không tìm chân lý, hoặc loại trừ vọng 
tưởng, cần thiết là phải phá vỡ vô minh, như vậy tự tánh giác ngộ sẽ tức thì 
hiện hữu. Nhưng nếu vô minh chưa phá mà vẫn kiếm tìm chân lý thì khác 
nào bỏ gốc, nắm lẫy ngọn. Một khi vô minh diệt thì Tam tế cũng biến mắt, 
cả lục thô cũng vậy. 


Kinh văn: 


Trang 84 


Không phải sinh, không phải trụ, không phải tâm, không phải 
pháp. Xoay vần phát sinh và sinh lực phát huy, huân tập thành ra 
nghiệp báo, đồng nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó mà cảm ra các 
nghiệp diệt nhau, sinh nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sanh. 


Giảng giải: 


Không phải sinh, là tướng sinh của vô minh, không phải trụ, chỉ 
nghiệp thức, đây là thức thứ tám. Không phải tâm, chỉ về kiến phần, không 
phải pháp, chỉ về tướng phần. Những vô minh, nghiệp thức và kiến phần, 
tướng phần đều không có căn để, không có thực chất. Sự hiện hữu của chúng 
chỉ là giả tạo, không phải thực pháp, do đó nên xoay vần phát sinh, điều đó 
như sự liên hệ giữa mắt, tai mũi, lưỡi, thân và tâm vậy. Và sinh lực phát 
huy, huân tập thành ra nghiệp báo, sự liên tục sinh khởi và triển chuyên 
làm phát huy sinh lực, càng phát triển càng hiển hiện, do đó mà mọi hoặc, 
nghiệp, khô càng nhiều, càng mạnh mẽ. Đồng nghiệp thì cảm với nhau, do 
các quan hệ hỗ tương nên cùng diệt nhau, do đó mới có điên đảo về chúng 
sanh, các chúng sinh điên đảo vì vọng tưởng của chính mình. 


Kinh văn: 


A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do có cái sở hữu đó 
nên từng phần, từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà giới thành lập, do 
phi nhân làm nhân, không có năng trụ, sở trụ nên dời đổi không dừng, 
nhân đó mà thế giới thành lập. Ba đời bốn phương hòa hợp can thiệp 
nhau, chúng sinh biến hóa thành mười hai loại. 


Giảng giải: 


A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? A Nan, ta sẽ giảng về sự 
điên đảo của thế giới. Ông lắng nghe. Do có cái sở hữu đó. “Đó” - chỉ sự 
vô minh. “Cái sở hữu” là thân vọng tưởng của chúng sinh, nên từng phần, 
từng đoạn giả dối sinh ra, vô minh và chúng sinh. “Phần” là chỉ căn thân 
của chúng sinh. “Đoạn” là chỉ đời người từ sinh đến tử. Nhân vì vô minh bất 
giác nên chúng sinh cứ mãi trôi lăn theo nghiệp, vọng tưởng là có sinh có tử, 
có căn thân giả tạo, vì thế mà giới thành lập, do phi nhân làm nhân, 
không có năng trụ, sở trụ nên dời đối không dừng. Vô minh là vô căn, là 
hư trống, nó không có thực chất. “Phi nhân” cũng là vô minh, nó không phải 
là cái nhân thực sự, chỉ vì vọng tưởng nên sinh ra thế giới. Do đó, thế giới 
cũng là hư trống, không thực, nó không có cảnh tướng thường trụ, cảnh 
tướng trụ của nó chỉ là hư vọng, luôn thay đôi không dừng, nhân đó mà thế 


Trang 8Š 


giới thành lập. Ba đời bốn phương, mọi ảnh hưởng hòa hợp để tạo nên thế 
giới. Thế giới có ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai. Bốn phương là bốn 
hướng trong không gian, hòa hợp can thiệp nhau, chúng sinh biến hóa 
thành mười hai loại, đây là nhờ vào các động lực khác nhau. Mười hai loại 
chúng sinh sẽ giảng giải phần sau. 


Kinh văn: 


Vậy nên trong thế giới, nhân động nên có tiếng, nhân tiếng nên có 
sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị nên 
biết pháp, sáu vọng tưởng càn loạn thành ra nghiệp tánh, mười hai đối 
hiện, do đó mà xoay chuyển mãi mãi. 


Giảng giải: 


Vậy nên trong thế giới, nhân động nên có tiếng, do có động nên 
sinh ra âm thanh, tiếng vang. Nhân tiếng nên có sắc, khi có tiếng vang thì 
liền có sắc. Nhân sắc có hương, sắc tác động làm khởi hương. Nhân hương 
có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị nên biết pháp, sáu vọng tưởng càn loạn 
thành ra nghiệp tánh. Sáu cảnh ở đây là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
Cả sáu loại vọng tưởng ấy được xem như những tên trộm cắp. Chúng tạo 
nghiệp rất mạnh. Và mười hai đối hiện, do đó mà xoay chuyển mãi mãi, 
đây là nguyên nhân tựu thành mười hai loại chúng sinh, do nghiệp chiêu cảm 
nghiệp quả, lại từ quả báo thọ sinh mười hai loại, sống đây chết đó, luân 
chuyền trong các nẻo đến không bao giờ dứt. 


Kinh văn: 


Do đó, trong thế gian, những thanh, hương, vị, xúc biến đổi tột 
cùng, đên mười hai lân vân trở lại. 


Giảng giải: 


Do đó, trong thế gian, những thanh, hương, vị, xúc, đấy là sáu trần: 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp - biến đổi tột cùng, đến mười hai lần xoay 
trở lại, sau khi biến đổi, chúng lại tiếp tục biến đôi cùng tận đến mười hai 
cách thì xoay trở lại cách ban đầu. 


Sáu trần ở đây là duyên tạo nghiệp, nghiệp tánh là nhân của luân hồi, 


do nhân duyên hòa hợp sinh ra hư vọng, luân hồi không dứt, do vậy nên 
thường có chúng sinh. 


Trang 86 


-—-OÔO--- 
MƯỜI HAI LOẠI CHÚNG SINH 
Kinh văn: 


Dựa theo những tướng điên đảo xoay vần đó, nên trong thế giới có 
các loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu 
tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu ướng, 
hoặc phi vô tưởng. 


Giảng giải: 


Dựa theo những tướng điên đảo xoay vần đó. Tác động qua lại của 
sáu trần và mười hai loại chúng sinh nên hình thành những điên đảo, nên 
trong thế giới có các loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, đấy là 
bốn loại sinh. Có bốn điều kiện (duyên) cần thiết để sinh từ trứng (Noãn 
sinh): 


1. Cha 

2. Mẹ 

3. Nghiệp căn 
4. Hơi âm. 


Có ba điều kiện để thai sinh: 

1. Cha 

2, Mẹ 

3. Nghiệp căn 

Có hai điều kiện cần thiết của thấp sinh: 

I. Nghiệp căn 

2. Khí âm thấp. 

Về hóa sinh thì chỉ cần một điều kiện — đó là nghiệp căn. 


Tùy vào nghiệp thức, các chúng sinh hóa sinh theo ý muốn, họ có thể 
biến, hiện cõi này, cõi nọ. Bốn loại chúng sinh: hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, 
vô tưởng, hoặc phi hữu sắc. Các chúng sinh này không phải là có sắc, cũng 
không phải là không có sắc. Hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng, đấy 


Trang 87 


không phải là có tưởng, hoặc không có tưởng. Đấy là mười hai loại chúng 
sinh. Vì thời gian có hạn nên không thê giảng rộng, tôi chỉ nêu đại ý như 
vậy. 


Kinh văn: 


A Nan, do vì thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo về động nên 
hòa hợp với khí, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng bay lặn, vì 
vậy nên có mâm trứng trôi lăn trong các cõi nước: cá, chim, rùa, rắn, 
rất nhiều các loại. 


Giảng giải: 


A Nan, do vì thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo về động. Chúng 
ta đã biết vọng khởi không phải là chân tánh, và từ Vô minh hữu hiện cả 
Tam tế, lục thô, thành ra hư vọng nối tiếp nhau trong vòng luân hồi bất 
tuyệt. Nghiệp là do động, và từ động sinh ra điên đảo, nên hòa hợp với khí, 
thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng bay lặn. “Khí” là tạo tác của 
nghiệp. “Tưởng bay”, chỉ chung các loài chìm khác. “Tưởng lặn”, chỉ loài 
bò sát, lưỡng cư. Vì vậy do các tưởng nên có mầm trứng. “Mầm” trong 
tiếng Sanskrit là Kalala, có nghĩa là “chất nhày kết tụ”, đấy là sự hòa hợp 
tính huyết của giống đực và giống cái trong tuần đầu phát. triển. Sinh từ 
trứng là do tưởng và bốn điều kiện như đã nói qua. Những. mầm ấy trôi lăn 
trong các cối nước: cá, chim, rùa, rắn. Chúng có rất nhiều và ở khắp nƠI. 
Cá lội trong nước, chim bay trên không, và ếch nhái, là loài lưỡng cư, sống 
được trên cạn, dưới nước. Các loài bò sát khác như răn, rùa, rất nhiều các 
loại trên mặt đất. 


Kinh văn: 


Nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo về dục, nên 
hòa hợp với tư, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng ngang dọc, 
như vậy nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước — người, súc, rồng, tiên, 
rất nhiều các loại. 


Giảng giải: 


Đoạn này bàn về thai sinh. Thai sinh là do lòng dục. Sự ái dục và giao 
tình sẽ làm thành bào thai. Loài người, thú, rồng, và tiên đều sinh theo cách 
này. Nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo về dục. “Tạp 
nhiễm” là bất tịnh, không trong sạch, hỗn tạp, “luân hồi” là tái sinh trong sáu 
nẻo, hoặc trong vòng tái sinh làm người, súc vật, rồng, tiên — đều do dục 


Trang 88 


tưởng và ham muốn thành điên đảo. Điên đảo là hành vi trái luật, hoặc 
không theo đúng pháp. Chính vì lòng dục nên hòa hợp với tư, thành ra 
tám mươi bốn nghìn loạn tưởng ngang đọc. “Tư” (Stimulation: kích thích) 
là tạo nghiệp, là hành động do ham muôn, như vậy nên có bọc thai trôi lăn 
trong cõi nước — người, súc, rồng, tiên, rất nhiều các loại. Sinh từ thai — 

đó là động vật có vú, hình thành do dục và ba điều kiện: cha, mẹ và nghiệp 
nhân. “Bọc thai” tiếng Sanskrit: “Arbuda”, là bọc trứng bắt đầu phát triển từ 
tuần lễ thứ hai. Các loài người, thú, rồng, tiên có nhiêu các nơi trên mặt đất. 


Kinh văn: 


Nhân trong thế giới có chấp trước luân hồi, điên đảo về thú, nên 
hòa hợp với noãn, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng nghiêng 
ngửa, vậy nên có tế thi thấp sinh trôi lăn trong cõi nước, nhung nhúc 
quậy động, rất nhiều các loại. 


Giảng giải: 


Đoạn này bàn về thấp sinh. Sinh từ nơi âm thấp là do hơi âm và hai 
điều kiện: Nghiệp cá nhân và khí âm. Nhân trong thế giới có chấp trước 
luân hồi, điên đảo về thú. “Chấp trước” là nắm giữ và không thê thay đổi. 
Do chấp trước nên phải chịu tái sinh trong vòng luân hồi. “Thú” là ý hướng, 
khuynh hướng về một điều gì đó, nên hòa hợp với noãn, thành ra tám 
mươi bốn nghìn loạn tưởng nghiêng ngửa. “Noãn”, khí âm là tạo tác của 
nghiệp. “Nghiêng” dao động, không vững. “Ngửa” là đảo ngược lại. Vậy 
nên có tế thi thấp sinh trôi lăn trong cõi nước, nhung nhúc quậy động, 
rất nhiều các loại. “Tế thi” (Sanskrit: Peshi) là loài thân mềm, chỉ các loài 
sinh từ nơi âm thấp. “Thấp sinh”, chỉ các loại động vật nhỏ sinh ra từ nơi 
âm thấp như côn trùng, ruồi, muỗi. Chúng ở khắp nơi trên mặt đất. 


Thường, chúng ta không để ý, nhưng thực sự cả mười hai loại đều liên 
quan nhau. Con người cũng liên quan đên các loài như vậy. 


Kinh văn: 

Nhân trong thê giới có biên dịch luân hôi, điên đảo về giả, nên hòa 
hợp với xúc, thành ra tám mươi bôn nghìn loạn tưởng mới cũ, vậy nên 
có yêt nam hóa sinh trôi lăn trong các cối nước, chuyên thoái, phi hành, 
các loài rầt nhiêu. 


Giảng giải: 


Trang 89 


Đoạn này bàn về Hóa sinh — điều kiện chỉ là nghiệp của tự thể. Do 
nghiệp thức nên ưa thích mới, nhàm chán cũ, và liền được hóa sinh. Chẳng 
hạn, vài loại chuột có thể hóa sinh thành dơi. Và loại chim chuyển sinh 
thành cá, hoặc loài lưỡng cư. Hoặc sâu bướm chuyên thành bướm. Sự thay 
đổi và chuyên hóa này đều do tưởng điên đảo hình hành. Nhân trong thế 
giới có biến dịch luân hồi, điên đảo về giả, đây là sự vay mượn tới ÌuI, đôi 
thay và chuyên hóa của các sinh vật, nên hòa hợp với xúc, thành ra tám 
mươi bốn nghìn loạn tưởng mới cũ. Có vài loại sinh vật nhàm chán những 
gì cũ kỹ, chúng ham muốn có điều gì đó mới lạ hơn. Chẳng hạn chim biếng 
bay, muốn chuyên thành loài lưỡng cư, như ếch chẳng hạn. Các loài sâu 
bướm, ấu trùng, giòi, chán việc trườn, bò muốn đổi thành côn trùng, như 
bướm chăng hạn. Vài loài chuột đã chán thân chuột, muốn biến đôi thành 
dơi. Những ví dụ ấy đều chỉ sự hóa sinh. Vậy nên có yết nam hóa sinh trôi 
lăn trong các cõi nước. Yết nam (Sanskrit: Ghana) có nghĩa thịt rắn chắc — 
đây là trường hợp biến hình của động vật, là loại chuyển biến thoái hóa. Các 
loài hóa sinh này có khắp thế giới, chuyển thoái, phi hành, các loài rất 
nhiều. Các sinh vật bò, trườn, chuyển biến thành chim chóc, hoặc loài chim 
chuyên thành loài bơi lội. Sự chuyên hóa giữa các loài có rất nhiều. 


Kinh văn: 


Nhân trong thế giới có lưu ngại luân hồi, điên đảo về chướng — 
nên hòa hợp với trước, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng tỉnh 
diệu, vì vậy nên có yết nam sắc tướng trôi lăn trong cõi nước, hưu cửu, 
tỉnh minh, các loài rất nhiều. 


Giảng giải: 


Đoạn này bàn về hữu sắc. Nhân trong thế giới có lưu ngại luân hồi, 
điên đảo về chướng. Ngại là ngăn cản, gây chướng ngại, có nhiều sắc, 
chướng ngại đan xen nhau, nên hòa hợp với trước, thành ra tắm mươi 
bốn nghìn loạn tưởng tỉnh diệu. “Trước” là tạo nghiệp, do chấp trước nên 
làm khuất đi ánh sáng chân tâm, vì vậy nên có yết nam sắc tướng trôi lăn 
trong cối nước. Đây là loài phát sáng như mặt trời mặt trăng, loại mang 
điềm lành gọi là hưu, có điểm dữ gọi là cửu; ở động vật phát sáng thì như 
đom đóm, các loài như vậy có rất nhiều. 


Kinh văn: 
Nhân trong thê giới có tiêu tán luân hôi, điên đảo về hoặc nên hòa 


hợp với ám, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng, thầm ẩn, vậy nên 


Trang 90 


có yêt nam vô sắc trôi lăn trong cõi nước; không tán tiêu trầm, các loại 
rât nhiêu. 


Giảng giải: 


Đoạn này bàn về các chúng vô sắc, tức các chư Thiên cõi Vô sắc giới. 
` trong thế giới có tiêu tán luân hồi, điên đảo về hoặc. Mặc dù “tiêu” 
à “tán” bao hàm sự dứt diệt, không tồn tại, chẳng còn thấy gì, nhưng ở đây 
vẫn có sự hiện hữu, đấy là thức và nghiệp, tức là vẫn có các chúng — đấy là 
sự tái sinh. “Hoặc” là mê vọng, nó là một loại vô minh làm cho điên đảo, 
hoặc nên hòa hợp với ám, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng, 
thầm ẩn. Nghiệp rất khó cảm nhận, và do đó nó gây ra VÔ số loạn tưởng. 
“Thầm” và “Ân” là loại ý tưởng khó nhận biết. Vậy nên có yết nam vô sắc 
trôi lăn trong cõi nước. Chúng phát triển cùng khắp, không tán tiêu trầm, 
các loại rất nhiều. “Không” là không vô biên sắc thiên. “Tán” là phi tưởng, 
phi phi tưởng xứ thiên. Các chúng sinh â ấy hiện hữu là do thức nghiệp, không 
có sắc tướng và có rất nhiều trong thế ĐIỚI. 


Kinh văn: 


Nhân trong thế giới có võng tượng luân hồi, điên đảo về ảnh nên 
hòa hợp với ức, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng tiềm kết, vậy 
nên có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ tỉnh linh, 
các loài rất nhiều. 


Giảng giải: 


Nhân trong thế giới có võng tượng luân hồi, điên đảo về ảnh. Phần 
này bàn về các chúng sinh hữu tưởng, nhưng vô sắc. Các chúng sinh ấy như 
là thần, quỷ, tinh linh. Do vọng chấp ảnh tượng nên hòa hợp với ức, thành 
ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng tiềm kết. Do tiềm ân nên không ai hay 
biết. Các loạn tưởng của chúng thầm kết, vậy nên có yết nam hữu tưởng 
trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ tinh linh, các loài rất nhiều. Hữu tưởng 
ở đây không phải là loại tưởng của noãn sinh, mà là loại vọng tưởng tạo tác. 
Quỷ và thân có loại tỉnh quái, và loại cư xử rất đúng mực. Có một số quỷ 
vương thị hiện chư Bồ tát, có quỷ vương cũng khó lường. Tỉnh linh là các 
loài sơn thần, hải thần, thành hoàng...các chúng có nhiều và ở khắp nơi. 


Kinh văn: 
Nhân trong thê giới có ngu độn luân hôi, điên đảo về sỉ nên hòa 


hợp với ngoan, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng khô cảo; vậy 


Trang 9] 


nên có yêt nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước, tỉnh thần hóa làm đât, 
cây, vàng, đá, các loại rât nhiêu. 


Giảng giải: 


Nhân trong thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo về sỉ. Loại vô 
tưởng tuy có sắc nhưng không có tư tưởng, do đó thành ngu muội ám độn, 
nên hòa hợp với ngoan, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng khô 
cảo. Ý tưởng hoàn toàn cạn kiệt, vậy nên có yết nam vô tưởng trôi lăn 
trong cõi nước, tỉnh thần hóa làm đắt, cây, vàng, đá, các loại rất nhiều. 
Vì tư tưởng của họ khô héo nên tỉnh và thần chuyền hóa thành đất, gỗ, kim 
loại hoặc đá. Loại này có ở nhiều nơi. Và, tại sao tinh và thần lại biến thành 
như vậy? 


Ở Hồng Kông có ngọn núi gọi là Vọng phu. Chuyện kể răng có người 
đàn bà, chồng là Hải quân, anh ta ra đi không bao giờ trở lại. Người vợ cứ 
ngày ngày dẫn con lên ngọn núi nhìn về phía biển đợi chờ. Ngày qua ngày, 
tinh thần chờ đợi của người đàn bà ấy dần dần cạn kiệt và chuyển hóa, đến 
sau đó thì thành đá. Ngày nay, quý vị đến đó sẽ nhìn thấy hình tượng đá một 
người đang đứng, phía sau có đứa bé. Bà â ấy vẫn trông chờ. Hầu hết chúng ta 
rất khó tin răng cái tinh thần của con người lại có thể biến thành gỗ, đá — 
nhưng đó là sự thực. Nó đã thực sự xảy ra, có nhiều trường hợp con người 
biến thành đá như vậy. Hoặc nhiều sự việc xảy ra tương tự vậy. Chăng hạn, 
một người có tánh rất nóng, một khi ngọn lửa tự tánh của người ấy bộc phát 
mạnh thì thực chất của anh ta dễ dàng biến thành than ngay. Lửa của tự tánh 
rất mạnh, nó có sức nóng thật khủng, khiếp, và như vậy, thực chất cũng dễ bị 
đốt cháy. Con người bao gồm các yêu tố kim loại, gô, nước, lửa và đất, nếu 
họ thường xuyên tiếp xúc và đốc hết tâm ý vào một yêu tố nào thì họ sẽ biến 
thành yếu tổ đó. Điều đó xảy ra là do tư tưởng cố chấp tham trước. Khi hiện 
tượng ây xảy ra thì vật thể kia có trở lại làm người? Vâng, có đây, nhưng 
không biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu — chắc chắn là lâu lắm. 

Kinh văn: 

Nhân trong thế giới có tương đãi luân hồi, điên đảo về ngụy nên 
hòa hợp với nhiễm, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng nhân y, 
vậy nên có yết nam, không phải có sắc mà có sắc trôi lăn trong cõi nước, 


các loài thủy mầu dùng tôm làm mắt, các loại rât nhiêu. 


Giảng giải: 


Trang 92 


Phần này bàn về các chúng phi hữu sắc. Nhân trong thế giới có 
tương đãi luân hồi, điên đảo về ngụy nên hòa hợp với nhiễm, thành ra 
tám mươi bốn nghìn loạn tưởng nhân y. Nhân y là nương tựa vào nhau, 
vậy nên có yết nan, không phải có sắc mà có sắc trôi lăn trong cõi nước. 
Loài phi hữu sắc tức vôn không có sắc, nó chỉ nhờ vào vật khác nên mới có 
sắc, do đó các loài thủy mẫu dùng tôm làm mắt, các loại rất nhiều. Loài 
thủy mẫu nhờ vào bọt nước làm thành thân, chúng không có mắt nên phải 
nhờ vào mắt của tôm, đấy là mối tương quan, ký sinh. Loài thủy mẫu này 
trông như những bong bóng trong nước, chúng vô sắc và có ở khắp nơi. 


Kinh văn: 


Nhân trong thế giới có tướng dẫn luân hồi, điên đảo về tính nên 
hòa hợp với chú, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng hô triệu, vậy 
nên có yết nam, không phải vô sắc mà vô sắc, trôi lăn trong cối nước, 
chú trớ, yêm sinh, các loài rất nhiều. 


Giảng giải: 


Đây là loại phi vô sắc, chúng vốn không có sắc, chỉ dùng chú ra hiệu. 
Nhân trong thế giới có tướng dẫn luân hồi, điên đảo về tính, đấy là tác 
động qua lại của dự dụ hoặc, làm thành điên đảo vọng tưởng, nên hòa hợp 
với chú, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng hô triệu. 


Gần đây tôi đã nói về pháp “Câu triệu”, pháp “Hô triệu” này cũng có 
dạng như vậy. Hô là gọi tên ai đó. Thường thì mọi người không thấy gì, 
nhưng khi tụng niệm chú thì đối tượng sẽ hiện đến, lúc đó chúng ta có thể 
thấy được. Mặc dù chúng ta gọi đó là quỷ, thần, nhưng họ đều là một loại 
thần thức đặc biệt - vậy nên có yết nam, không phải vô sắc mà vô sắc, trôi 
lắn trong cối nước, Quỷ, thần ở đây là loại phi vô sắc — là những thần hộ 
pháp. Họ dùng chú trớ, yếm sinh, các loài rất nhiều. Trong Mật giáo có 
nhiều loại chú này. 


Kinh văn: 


Nhân trong thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về võng nên 
hòa hợp với dị, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng hồi hỗ, vậy 
nên có yết nam, không phải có tưởng mà có tưởng, trôi lăn trong cối 
nước, những giông tò vò, mượn chất khác làm thân của mình, các loại 
rất nhiều. 


Giảng giải: 


Trang 93 


Nhân trong thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về võng nên 
hòa hợp với dị, thành ra tám mươi bốn nghìn loạn tưởng hồi hỗ, Cả hai 
có khác, nhưng sự biến hình thì như nhau. Tám mươi bốn nghìn là số nhiều, 
dùng để chỉ trong mỗi loại, thực ra trong từng loại còn có rất nhiều loại khác, 
số lượng không thể tính được. Vậy nên có yết nam, không phải có tưởng 
mà có tưởng, trôi lăn trong cõi nước. Lúc đầu, những sinh vật này chưa 
nhận thức mình sẽ hình thành loại nào, nhưng trải qua tiến trình nghĩ tưởng 
nó mới hình thành hiện thể. Đó là những giống tò vò, mượn chất khác làm 
thân của mình, các loại rất nhiều. “Tò vò” — Sanskrit: Varata là một loại 
ong bắp cày. Ong này bắt lây sâu bướm và chuyên chúng thành con mình. 
Nó đưa con sâu bướm về tổ, đoạn tụng chú trong bảy ngày: “Hãy như ta, hãy 
như ta”. Sau đó nó dời đi nơi khác. Người ta gọi các chúng ây là không có 
tưởng (phi hữu tưởng), vì lúc đầu sâu bướm không nghĩ là mình biến thành 
con tò vò. Kinh Thị có câu: “Sâu bướm có con, Tò vò mang nợ”. 


Kinh văn: 


Nhân trong thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo về sát nên hòa 
hợp với quái thành ra tám mươi bốn nghìn nghĩ tưởng ăn thịt cha mẹ, 
vậy nên yết nam, không phải vô tưởng mà vô tưởng, trôi lăn trong cõi 
nước, như con Thổ kiêu, ấp khối đất làm con, và chim Phá kính ấp quả 
cây độc làm con, con lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt, các loại rất 
nhiêu. 


Giảng giải: 


Đây là loại phi vô tưởng trong mười hai loại chúng sinh. Chúng có tư 
tưởng nhưng khong thường chính. Nhân trong thế giới có oán hại luân 
hồi, điên đảo về sát. Ông hại tôi, tôi hại ông. Ông giết tôi, tôi giết ông. Ông 
ghét tôi, tôi ghét ông, nên hòa hợp với quái thành ra tám mươi bốn nghìn 
nghĩ tướng ăn thịt cha mẹ. Khi oán hận đầy dẫy thì kết thành thân nghiệp 
điên đảo, vậy nên yết nam, không phải vô tưởng mà vô tưởng, trôi lăn 
trong cõi nước. Chúng xuất hiện như con Thổ kiêu, â ấp khối đất làm con. 
Ở Trung Quốc, chim Thổ kiêu còn gọi là chim Ưng đầu mẻo, hoặc chim Bắt 
hiếu. Loại chim này không đẻ trứng, mà nó ôm ấp khối đất làm con. Có 
điều, khi các con Thổ kiêu đầy lòng oán hận lớn lên, chúng sẽ ăn thịt cha 
mẹ, và và chim Phá kính â ấp quả cây độc làm con. Phá kính là tên loài thú 
ở Trung Quốc, trông giống con sói nhưng nhỏ hơn. Loại thú này không sinh 
sản, nó chỉ ôm âp quả độc làm con, con lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn 
thịt, các loại rất nhiều. Phá kính cũng là loài thú bất hiếu. “Chim” có thể là 
do dịch sai. Các loại ây có ở nhiều nơi. 


Trang 94 


Kinh văn: 
Đấy gọi là mươi hai loại chúng sinh. 


Giảng giải: 


Phía trên đã giảng về mười hai chủng loại chúng sinh. 


_—-O0O--- 


Trang 95 


